TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, TP. Hô Chí Minh 


Giảng sư: Tỳ Kheo Thích Minh Tâm 
BAN TUỆ TÂM MEDIA THỤC HIỆN 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
Theo dẫu chân Đức Phật 


TIIÊN [ĂN BẢN 


“Sabba danam dha madanam jinati ” 
“Hiên dáng Đạo Pháp - hay Sự Thật - vượt hơn tất cả các hiện dáng khác ” 


Nhờ vào sự công hiên không mệt mỏi của Tăng đoàn, giáo viên tình nguyện, chuyên gia kỹ 
thuật và bạn bè của Trung tâm, nhiêu người đã có lợi lạc an vui từ giáo dục Phật giáo, ân 
phâm kinh sách miên phí, tư vân, hỗ trợ phúc lợi, những lời chúc phước lành. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l 


LÍI TIÍA 


Cuốn sách này hướng dẫn và giải thích một cách đơn giản nhất vẻ thiền căn bản. Mục đích 
chính được miêu tả trong sách này cho các thiền sinh là thực hiện Những Kỹ Năng Lựa 
Chọn Ý Nghĩ Thiện, đó là““Thiền Tỉnh Giác” (anussathi). Sách này không chỉ cung cấp một 
sự hướng dẫn quý báu cho các thiền sinh trong các buổi thiền được thực hiện tại trung tâm 
của chúng tôi, mà còn có thể được sử dụng như một hướng dẫn sông hàng ngày vì tính đơn 
giản và dễ hiểu. 

Điểm nhắn chính được đặt vào là đoạn trừ các cảm xúc vô thức tự cho mình là trung tâm. 
Những cảm xúc như vậy không chỉ đầu độc tâm trí mà còn gây tôn hại cho sức khỏe của 
chúng ta. Vì thế mục đích chính của tập thiền là thanh lọc tâm trí, từ đó thiền sinh trở nên 
tốt hơn, trí tuệ và hạnh phúc. Điều này bắt đầu sự chuyển hóa nhân cách, theo sau là định 
hướng lại mục tiêu. Chuyên hóa nhân cách là từ ý thức hiện hữu (ý thức tồn tại) sang ý thức 
trải nghiệm thực tế. 

Mong muốn khiêm tốn và chân thành của tôi thông qua cuốn sách này là giúp quý vị tự 
mình khám phá sự bình an nội tâm, dựa trên Giáo pháp hay con đường chân lý, được Đức 
Phật dạy. Tôi cô gắng hết sức theo sự hiểu biết của mình viết nên cuốn sách nhỏ này với hy 
vọng rằng nó sẽ cung cấp những hướng dẫn cho quý vị trong suốt quá trình thực hành thiền 
đến sự an tịnh, tĩnh lặng của tâm trí. 

Quý vị có thê kiểm chứng kinh nghiệm của mình với những khía cạnh đầy đủ nhất của 
hướng dẫn được viết trong cuốn sách nhỏ này. Nếu quý vị tập thiền được sâu sắc, quý vị sẽ 
rất hoan hỷ khi nhận ra rằng kinh nghiệm của quý vị phù hợp với lý thuyết trong sách. Tuy 
nhiên, nếu quý vị không thực hành thiền, có lẽ hướng dẫn đơn giản này có thê truyền cảm 
hứng đề bắt đầu cuộc khám phá vào tâm trí của quý vị. Trí tuệ sẽ là liều thuốc mạnh nhất 
giúp cho quý vị giải thoát khỏi những đau khổ của tâm trí. 

Tôi xin gửi lời khuyến khích động viên và lời chúc tốt lành nhất, mong quý vị đạt tới mục 
đích cao nhất là sự giải thoát. 

Sách còn có nhiều sơ sót và dịch chưa chuẩn xác, tác giả mong nhận được các ý kiến xây 
dựng đóng góp quý báu. 


Tỳ khưu Wisuddhamma 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 2 


HƯỚNG DẪN TẬP THIÊN DẪN TỚI 
CON ĐƯỜNG Giải THOÁT 


Phương pháp thiền này dựa theo cách truyền dạy nguyên thủy của Đức Phật, được tìm thấy 
ở Kinh Tạng Pali . Việc tiễn hành tập thiền được chia làm 3 cấp độ: 

1. Thiền cơ bản: Thiền Tỉnh Giác (anussathi) là những Kỹ năng Lựa Chọn Tư Tưởng Thiện 
2. Thiền nâng cao: Tứ Chánh Cần (sammappadhana) 

3. Thứ tự các bước đề Thức tỉnh: Thất giác chi- Bảy yếu tố giác ngộ (satta bojjhanga) 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3 


TIIÊN 8Ï IÂP 


Mục đích chính của việc tập thiền là đóng góp cho sự bình an nội tâm của chúng ta vì lợi 
ích của chúng ta và thế giới hòa bình cho người khác. Nó giúp chúng ta trở thành những 
người khiêm tốn với bổn phận chăm sóc những sinh mệnh khác. Từ những suy niệm như 
vậy, chúng ta sẽ tự giới hạn mình trong các nhiệm vụ phải tuân theo và áp dụng Giáo Pháp 
nguyên thủy của Phật, qua đó chúng ta có thể đạt được trạng thái thanh tịnh của Phật và 
truyền cảm hứng cho những người khác chia sẻ Giáo Pháp này, sự thật này. 


Khi một người khôn ngoan, anh ta thiết lập Đức hạnh tốt 
Phát triển Ý Thức và Sự Hiểu Biết 
Cũng như thế một Tỳ khưu có nhiệt tâm và khôn ngoan 
Vị đó thành công trong việc ra khỏi đám rối này 
(Trích Kinh Tương Ưng I) 


Trong lời kêu gọi của Đức Phật trước nhóm 60 tăng chúng đầu tiên, những người sẵn sảng 
mang trọng trách truyền bá Đạo Phật, Đức Thế Tôn nói rằng: Hỡi các Tỳ kheo, truyền dạy 
đạo Phật phải giảng dạy từ bắt đầu, phần tiếp theo và phần cuối phải là tốt nhất. 

Các bài giảng của Đức Phật có thể gom lại thành 3 phần: giới, đạo đức; định tâm, tập trung 
và tri tuệ, tuệ giác. Giới, đạo đức thường là vấn đề được nhắc đến đầu tiên, là nền tảng vững 
chắc cho hai phần kế tiếp. Nó xây nên định hướng cơ bản hoặc định hướng đúng đắn; không 
có giới hạnh thì việc tập thiền sẽ không có kết quả. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4 


[. Tlạn út rữ lản và (hiền: Rèn luuện niứi iạnh 


Nền tảng của thiền rất quan trọng vì nó sẽ quyết định kết quả. Kỹ thuật đem lại kết quả cho 
thiền phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc. Yếu tô quan trọng nhất trong việc 
rèn luyện tâm trí là nâng cao giới hạnh của người tu thiền. 

Giới là gì? Có bao nhiêu loại giới? Làm thế nào để người tu thiền đạt đến lợi lạc từ giới 
mà không chấp vào nó? 

Có nhiều cách khác nhau để hiểu về giới. Theo giáo pháp Pali thì giới có nghĩa là: bản chất, 
tính cách, thói quen, hành vi và sở thích. 

Bản chất của giới có thê là thiện hoặc ác, hoặc giới không xác định (không thiện và cũng 
không ác). Cũng có giới là nghiệp, cũng có giới là tâm sở, giữ giới là sự kiềm chế, giữ giới 
là không vi phạm. Trong kinh điển Phật giáo, giữ giới là giữ tâm thiện, đức hạnh hay đạo 
đức, đã được phân loại theo những cách khác nhau. Giữ giới được thê hiện bằng hành động 
thông qua cơ thể và lời nói. Chăng hạn, chúng ta có thể thích lắng nghe Giáo pháp và phát 
triển Tứ niệm xứ, nhưng hành động của chúng ta thông qua cơ thể và lời nói không phải lúc 
nảo cũng phù hợp với Giáo pháp chân chính. Do đó, điều quan trọng là chúng ta nên tìm hiểu 
thêm về các khía cạnh khác nhau của việc giữ giới. 

Theo VI diệu pháp, giới là tâm . Đó là tâm và tâm sở (tâm sở là ý định phát sinh từ tâm của 
mỗi người). Giữ giới không đơn thuần chỉ là tiết chế hành động hay lời nói bất thiện, mà còn 
cần thực hiện điều thiện thông qua ý, hành động và lời nói. Những người không biết Giáo 
pháp vẫn có thê tránh được điều ác và thực hiện những hành động thiện nếu họ có đức tính 
thiện. Đây chỉ là một vài ý nghĩa khác nhau về giới. 

Vậy giới bắt nguồn từ đâu? Đức tính thiện khởi nguồn từ tâm thiện, đức tính ác ngược lại 
xuất phát từ tâm bắt thiện, đức tính vô định có nguồn gốc từ tâm vô định. Tâm ở đây là chìa 
khóa, một yếu tố then chốt của hành thiền Vipassana. 

Giới kết hợp với bao nhiêu pháp? Giữ giới là gắn liền với kiềm chế, không vi phạm, song 
hành cùng ý thức tự kiềm chế hoặc không vi phạm. Trong trường hợp giết hại chúng sinh, 
lây của không cho, thực hiện hành vĩ sai trái về tình dục,nói lời sai trái ,lời độc hại, hoặc cay 
nghiệt, nói sai sự thật, sự thèm muốn, ý nghĩ không tốt, giữ quan điểm sai lầm, đức hạnh thê 
hiện trong ý thức tự kiềm chế, trong ý niệm tự nhắc mình không vi phạm nó.... 

Tuy nhiên, trong thực tế có thể xem tránh làm các điều ác chính là giữ giới. Thuật ngữ ng- 
hiệp thường được sử dụng cho cả hành động tốt lẫn hành động xấu, nhưng nghiệp thực sự là 
ý chí hoặc ý định phát sinh với tâm của mỗi người. Ý niệm thiện và ý niệm bất thiện có thể 
dẫn đến các hành động mà có khả năng sẽ tạo ra kết quả tương ứng dưới dạng ý thức tái sinh 
hoặc tâm quả (vipakacittas), trải nghiệm sự dễ chịu hoặc khó chịu thông qua các giác quan. 

Điều này sẽ đặt ra một câu hỏi rằng liệu tâm bắt thiện đi cùng với tâm thiện thì có dẫn đến 
quả. Khi chúng ta thích thú một món ăn ngon hay tận hưởng một vở kịch tức là lúc chúng ta 
có tâm căn tham, tâm tham khởi nguồn từ sự dính mắc. Chúng ta cũng sẽ tự hỏi nếu ý định 
bất thiện kết hợp với tâm bắt thiện thì có dẫn đến quả dưới hình thức trải qua cảm giác khó 
chịu, bất toại nguyện. Có nhiều cấp độ khác nhau của bất thiện. Mỗi ý bất thiện có thể tạo 
ra quả khi có sự vận hành của một quá trình hành động được hoàn thành, gọi là nghiệp đạo 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 5 


bắt thiện (asukala kamma patha) - khi có hành động bắt thiện qua khẩu và qua thân, nó sẽ tạo 
nghiệp bất thiện. Nếu mọi ý bắt thiện được cho là quả bắt thiện, vậy thì hệ quả hiển nhiên đó 
là một em bé còn rất nhỏ đã phạm phải những việc làm xấu và dẫn đến tạo quả xấu. Chúng 
ta cần suy nghĩ tại sao Đức Phật lại dạy về nghiệp đạo bắt thiện nếu không có sự khác nhau 
về cấp độ giữa tâm bất thiện và nghiệp bất thiện. Có thể giải thích rằng nêu chúng ta chỉ đơn 
thuần tận hưởng bản thân và không làm hại bất kỳ ai thì mặc dù là có tâm căn tham nhưng 
không có nghiệp bất thiện để dẫn đến quả. Tuy nhiên, tâm căn tham sẽ tích lũy và là điều 
kiện để dẫn đến tham si cho những lần sau đó. 

Khi chúng ta không có ý định làm hại bắt kỳ ai thì đó không phải là nghiệp đạo bắt thiện. 
Tránh xa 10 nghiệp đạo bất thiện như sát sanh và những nghiệp đạo ác khác đó chính là giữ 
giới. Mỗi loại nghiệp bất thiện khác nhau sẽ có các yếu tố cụ thê cầu thành nên hành động, 
nghiệp đạo. Ví dụ, trong trường hợp sát sanh, đối với một sinh vật, người thực hiện hành vi 
sát sanh phải ý thức được đó là một sinh vật sống, phải có ý bắt thiện, có ý định sát sanh đưa 
tới hành động sát sanh dẫn đến sự chết chóc. (Xem phần Luận trong Diễn ngôn về Hiểu biết 
đúng (Trung Bộ kinh số 9, xem “Tu-đà-ny Tỳ-bà-sa”). Một quá trình hành động hoàn thành 
có thê dẫn đến kết quả không hạnh phúc hoặc trải qua những điều bất toại nguyện thông qua 
các giác quan. 

Đức Phật đã dạy rất tường tận về tâm thúc đây lời nói và hành động, về sự phát sinh của 
tâm thiện và làm sao đề xóa bỏ tâm bắt thiện dù là nhỏ nhất. Nếu một người không thực hành 
Tứ niệm xứ thì vẫn có suy nghĩ bản thân là người hành trì việc giữ giới, và vì thế việc giữ 
giới không thể thanh khiết hoàn toàn. Một khi hiểu biết về Giáo pháp, chúng ta sẽ biết rằng 
tâm khác nhau khởi sinh và nó thúc đây những hành động thông qua cơ thể và lời nói, và để 
phát triển con đường dẫn đến thoát khỏi sự bám víu vào bản ngã và mọi phiền não. 

Giới có hiệu lực không phải là một bộ điều răn dạy của Đức Phật. Thực ra nó bắt nguồn từ 
tính nhân đạo của con người. Giới hay hành vi đạo đức là nguyên tắc hành xử của con người 
nhằm thúc đây sự tôn tại có trật tự và hòa bình trong một đoàn thể. Nhìn chung, nó mang 
lại một lợi ích rất đặc biệt. Những quy tắc về ứng xử đạo đức sẽ được tìm thấy trong mọi 
tôn giáo. Chúng có thể giống với các quy tắc ứng xử khác nhiều hoặc ít tùy thuộc vào người 
giảng hoặc hệ thống tôn giáo mà chúng bắt nguồn. Thông thường chúng bao gồm những 
điều tiết chế và những hành động nào không nằm trong phạm vi cắm đều được cho phép. 

Người giữ giới nghiêm sẽ có những lợi ích cơ bản như sau: 

Theo Đức Phật, mục đích chính của tuân thủ đạo đức là để không phải hối hận về sau (AN 
11). Hoặc, có năm lợi ích, bao gồm cả việc đề đạt được bảo vệ sự giàu CÓ: 

“Hỡi các gia chủ, có năm lợi ích cho đức hạnh nếu hoàn thiện đức hạnh. Vậy Š lợi ích đó 
là gì? 

Ở đây, nếu gia chủ là một người có đạo đức, sở hữu đức hạnh, có được một tài sản lớn là 
kết quả của sự siêng năng thì đó là lợi ích đầu tiên cho đức hạnh của người để hoàn thiện 
đức hạnh. 

Lại nói, một người có đạo đức, sở hữu đức hạnh, tiếng tăm được lan truyền rộng khắp; đây 
là lợi ích về đức hạnh thứ hai. 

Hơn nữa, bất cứ khi nào một người có đức hạnh, sở hữu đức hạnh, bước đến nơi đâu, cho 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 6 


dù có gặp các giai cấp cao (chiến binh - quý tộc) hay người đũng sĩ hoặc một người khổ 
hạnh, người đó vẫn không sợ hãi hay do dự; đây chính là lợi ích thứ ba. 

Lợi ích thứ tư đó là một người có đạo đức và đức hạnh sẽ chết một cách thanh thản. 

Cuối cùng, một người có đạo đức và đức hạnh, thân xác sau khi chết sẽ được tái sanh với 
số phận hạnh phúc ở thiên giới; đây là lợi ích thứ năm cho người có đức hạnh. DN 16 

Đối với cư sĩ, giữ giới chỉ đơn giản là tuân thủ năm giới luật hoặc tiết chế: không sát sanh, 
không tham lam trộm cướp, tránh xa sự tà dâm, không nói dối và tránh xa rượu cũng như 
các chất say. Ý thức về việc giữ giới sẽ hình thành sự tinh khiết cơ bản và thuận lợi cho việc 
giữ giới đối với cư sĩ. 

Nhìn từ quan điểm này, nó có thê là một biểu hiện cảm giác của chúng ta đồng nhất với 
cảm giác của những chúng sanh khác. Chúng ta biết cảm giác bị tốn thương, không được yêu 
thương là như thế nào, và từ đó chúng ta tránh làm hại người khác. Chúng ta thực hiện lời 
nói trung thực và tránh những lời lạm dụng, lừa dối hoặc vu khống. Khi chúng ta kiềm chế 
sự tức giận và lời nói giận dữ, thì trạng thái tinh thần thô thiển và bất thiện này có thể dần 
dần ngừng phát sinh, hoặc chí ít cũng sẽ trở nên yếu đi và ít thường xuyên hơn. 

Chúng ta có thê hình dung sự tức giận không phải là lý do duy nhất chúng ta làm hại chúng 
sinh khác. Lòng tham có thê khiến chúng ta cố gắng lẫy một cái gì đó một cách bất hợp pháp 
hoặc phi đạo đức. Hoặc ham muốn tình dục không kiểm soát của chúng ta khiến chúng ta 
nghĩ đến nó nhiều hơn so với người khác. Tuy nhiên, nêu chúng ta biết nghĩ rằng hành vi của 
mình sẽ gây tốn hại cho người khác rất lớn, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tiết dục. 

Đối với các chất cồn, dù chỉ là một lượng nhỏ, cũng có thê làm cho chúng ta mất kiểm soát, 
dễ bị điều khiến bởi sự tức giận và tham lam. Một SỐ người có thể ủng hộ việc sử dụng ma 
túy hoặc rượu với lý do những chất này nhìn chung không quá tệ hại. Tuy nhiên, trên thực 
tế, chúng rất nguy hiểm; chúng có thể làm cho một người tốt bụng mất hết lý trí. Giống như 
đồng phạm của tội ác, kẻ say rượu có thể gây ra hàng loạt vấn đề, từ việc nói chuyện không 
lý trí, hay những cơn thịnh nộ vô lý, hoặc vô tình có thể gây tử vong cho chính mình hoặc 
người khác. Thật vậy, mọi hành vi của người say đều không thể đoán trước. Kiêng rượu và 
các chất gây say, trong nhiều trường hợp, là một cách để bảo vệ tất cả các giới luật khác. Đối 
với những người có lòng sùng kính, nêu muốn kỷ luật hơn nữa, cũng có bộ tám và mười giới 
luật dành cho Phật tử tại gia, mười giới luật cho các nữ tu và luật lệ Vinaya hoặc 227 điều 
luật cho các nhà sư. Có thê tìm hiểu kỹ hơn về các hình thức giữ giới này ở phần Phụ lục. 

Trong Thanh Tịnh Đạo, có nhiều cách đề phân loại giữ giới lành mạnh, đức hạnh hoặc đạo 
đức. Có nguyên tắc giữ giới cho các Tỳ khưu, cho các Tu nữ, cho các chú tiểu và cho Phật 
tử tại gia. Cư sĩ tại g1a có thể tuân thủ năm giới luật: họ có thể tự rèn luyện để tránh gây chết 
chóc, trộm cắp, nói dối, tà dâm và tránh rượu cũng như các chất gây say. Chỉ những người 
đã bước qua được giai đoạn giác ngộ đầu tiên, giai đoạn của Nhập lưu (người đi vào dòng 
Thánh đạo) không còn những điều kiện để vi phạm những giới luật này. Phật tử tại gia cũng 
có thê thực hành Bát quan trai giới. Ngoài năm giới, còn có ba giới luật nữa gồm không ăn 
sau buổi trưa, xa lìa nằm ngồi những chỗ cao tốt, xa lìa việc sử dụng nước hoa hoặc đồ trang 
sức. Các chú tiểu, sadi phải tuân thủ mười giới trọng. 

Thanh Tịnh Đạo ở chương về Đức hạnh, giữ giới luật đã đưa ra sự phân loại gồm có 4 mức 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 7 


độ hành trì giới, về sự thanh khiết của giữ giới (Đức hạnh tinh khiết): 

Giới Bồn Ba Đề Mộc Xoa cơ bản bao gồm 227 giới luật đối với Tu si, sự chế ngự năng lực 
xúc cảm của các giác quan (Phòng hộ căn môn luật nghỉ ), sự trong sạch của sinh kế (Phương 
tiện sinh sống luật nghi), quán tưởng về thọ dụng bốn món vật dụng cần thiết: y phục, thực 
phẩm, chỗ ở, thuốc trị bệnh (Quán tưởng về thọ vật dụng giới). 

Liên quan đến Giới Bồn Ba Đề Mộc Xoa, Giới như Đức Thế Tôn mô tả: 

Nói về điều này, Vị Tỳ Kheo sống chế ngự và kiểm soát bằng sự chế ngự của giới bổn, đầy 
đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, nên vị ây lãnh thọ các học giới. 

Trong thiền định, nếu không có đức hạnh, áp lực của tội lỗi sẽ đè nặng khiến người tu thiền 
không đạt được thành quả của thiền định. 

Yo sãasanarh arahatarh 

ArIi yanamnn Dhammajrvinam 

patikkosati dummedho 

ditth1mn nissäya pãpIkam, 

phalãm katthakasseva 

attaghaññaya phallati. (Dhammapada verse 164) 
Dịch nghĩa: 

Kẻ ngu ôm tà kiến 

Khinh miệt pháp Thánh tăng 

Bậc La Hán chánh hạnh 

Sẽ tự diệt căn lành 

Như trái cây lau chín 

Tự hủy hoại thân mình . (Kinh Pháp cú, Phẩm 164) 

Bốn loại Giới hạnh: 

Xét về mục đích thực tiễn, trong phần này sẽ đề cập đến 4 loại giới hạnh: 

1.Giới Hanabhagiya — Giới bậc hạ: 

Một người sau khi thọ giới mà không thân cận với những người đức hạnh mà gắn kết 
những người không có đạo đức thì sẽ phá vỡ giới luật và chỉ biết nghĩ đến những thú vui 
nhục dục tầm thường và những điều lo lắng. Hơn nữa, người đó không kiểm soát hoặc bảo 
vệ nhãn thức của mình, nhìn vào bất cứ thứ gì có thê nhìn thấy. Tương tự như thế, người này 
không bảo vệ nhĩ thức của mình, lắng nghe mọi thứ. Hoặc cũng không quan tâm đến khứu 
giác của mình, có thể hứng thú với tất cả các loại mùi thơm hoặc hương thơm. Tiếp đến 
là không cân trọng khi va chạm, tiếp xúc, tận hưởng niềm vui khi đụng chạm. Cuối cùng, 
người này cũng không lưu ý đến ý căn, để tâm trí suy nghĩ và lên kế hoạch cho tất cả mọi 
thứ . Đây chính là giới bậc hạ. 

2.Giới hạnh Thitibhagiya — giới luật chỉ được quán sát 

Một người sau khi thọ giới luật mà không tuân theo thực hành kham khổ hoặc không chú 
tâm chiêm nghiệm đến các giới của Phật, Pháp và Tăng, giới hạnh, cũng không thực hành 
Thiền tĩnh lặng (samatha kammathana) hoặc Thiền minh sát tuệ (vipasana meditation). 
Người này chỉ đơn thuần là bản thân biết giữ luật giới. Loại giới luật này được biết đến là 
giới luật Thitibhagiya. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang ö 


3.Giới Visesabhagiya - giới luật có tác dụng đặc biệt: 

Một người giữ giới luật và thực hành Thiền tĩnh lặng đến khi có thể phát triển năng lực tập 
trung vững vàng, định tĩnh (samadhn). Luật giới hay giới hạnh của người này có tác dụng 
đặc biệt và do đó, được gọi là giới luật Visesabhagtya. Giới luật này bảo vệ con người tránh 
khỏi sự tham lam (Iobha), tức giận (dosa) và si mê (moha), bóng tối của mọi phiền não và 
thống khổ; hành giả suy niệm về Đắng Giác Ngộ (Thiền niệm ân Đức Phật), lan tỏa tình yêu 
thương (Thiền Tâm Từ), suy niệm bản chất của tử thi (Thiền định tử thi bất tịnh) và suy niệm 
cái chết (Niệm sự chết). Đây là những phương thức của Thiền tĩnh lặng và ít nhất một trong 
bốn phép thiền này nên được chúng ta thực hành. 


Đề thọ trì luật giới này, hành giả rất cần thiết thực hành Thiền Tâm Từ. Một người khi 
thiền Tâm Từ sẽ biết quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Vì thế, họ sẽ tránh xa những 
việc làm giết hại chúng sanh, trộm cắp, tà đâm mà sẽ mang đến nỗi đau khổ cho người khác. 
Nhờ đó mà luật giới của bản thân được giữ gìn. Và đó là lý do tại sao Thiền Tâm Từ phù hợp 
nhất đối với người thọ giới. 

4.Giới luật Nibbedabhagiya -— giới luật có khả năng thâm nhập 
Người thực hiện phương pháp thiền minh sát (Thiền Vipassana) sau khi thọ trì giới luật sẽ 
tiền hành thâm nhập vào bóng tối của sự phiền não (kilesa), những cảm xúc chăng hạn như 
tham lam, tức giận hay sĩ mê đang ngự trị trong tâm mình. G1ới luật này được gọi là giới luật 
Nibbedabhagiya, có nghĩa là giới luật có năng lực thâm nhập vào tâm. 


Trong 4 loại giới luật kế đến ở trên, giới luật Nibbedabhagiya có năng lực thâm nhập là 
phương pháp mang lại nhiều lợi lạc nhất và được tôn kính nhất. 

Phòng hộ căn môn luật nghi có năm cấp độ khác nhau. Chúng ta đã được biết qua “Trung 
Bộ Kinh” (Số 27, Tiêu Kinh ví dụ dấu chân voi) rằng Đức Thế Tốn đã từng nói với Bàlamôn 
JãnussonmT về một vị du sĩ cũng có sự hạn chế về ngũ quan: 

.... Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung cũng không nắm giữ tướng riêng. Khi 
nhãn căn không được phòng hộ thì sẽ khiến cho tham ái, ưu sâu và bất thiện pháp khỏi lên. 
Vì thể con người phải học cách chế ngự nó, thực hiện sự hộ trì nhãn căn và tiễn dân đến 
kiểm soát nhãn căn của mình.... 

Cũng như vậy chúng ta cũng chú tâm chế ngự căn quan khác: tai, mũi, lưới, thân xúc chạm 
và ý căn. Khi nhận thức phát sinh đề nhận biết được thực tánh là øì, nhận biết thanh âm hay 
những giác quan khác thì sẽ không có cơ hội đề phát sinh tâm bắt thiện. Ngay lúc đó người 
ta không thể làm tôn hại bất cứ người nào bằng hành động hoặc lời nói. Khi chúng ta thực 
sự hiểu thế nảo là giới hạnh chân nghĩa pháp là gì (chân nghĩa pháp là cái được gọi là tâm 
và tâm sở) thì tâm và tâm sở người đó thể hiện có giới, có đức hạnh, dù cho người đó không 
hành động hay phát ngôn. 

Thiên “Tứ Niệm Xứ” là lời dạy của Phật, chính vì thế không nên tách rời Tứ Niệm Xứ và 
những phương thức giữ giới khác mà hành giả nên quán sát và hành trì: Sự chế ngự của giới 
“Ba Đề Mộc Xoa”, Phương tiện sinh sống luật nghi và Quán tưởng về thọ dụng vật dụng 
ĐIớI 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 9 


Đối với sinh kế của tu sĩ, không được phép mưu cầu mọi thứ bằng cách dùng thủ đoạn, 
mưu mô hay đạo đức giả. Đề thọ dụng trong sạch, người xuất gia phải quán tưởng sáng suốt 
và không dính mắc đến nó và xem các vật dụng cần thiết (y phục, thức ăn, thuốc men) là 
phương tiện nhằm bảo vệ cơ thê và tiếp duy trì mạng sống để trợ duyên phạm hạnh và phát 
triển trí tuệ dẫn đến A la hán quả. 

Trích lược từ “Thanh Tịnh Đạo” (Chương 1/ 124) về việc các vị Tỳ kheo tự hài lòng với 
các vật dụng nhận được. 

Ở đây có thể xét đến hai thời điểm: thời điểm nhận vật dụng và thời điểm sử dụng chúng. 
Người xuất gia sẽ vi phạm giới luật nếu nhận y phục mà xem y phục đó quá đơn thuần hoặc 
phản cảm, hoặc bỏ chúng qua một bên không sử dụng, hoặc có thải độ như vậy trong khi 
sử dụng chúng. Dù Tu sĩ hay Phật tử tại gia đều cân kiên trì rèn sự tỉnh khiết của giới luật, 
nhưng giới luật của Tu sĩ thì cao hơn giới luật của Phật tử tại gia, nó không nên đem ra so 
sảnh với nhau. 

Phòng hộ các căn (các giác quan) có thê đạt được thông qua thực hành “Tứ Niệm Xứ”, 
và điều này đều có thê phát triển như nhau cho cả xuất gia và tại gia. Đề cập đến kế sinh 
nhai trong sạch, chúng tại gia cũng cần tránh xa những kế sinh nhai sai trái, chắng hạn như 
nhận hối lộ hoặc lừa gạt. Đề cập đến việc sử dụng những vật dụng một cách sáng suốt bằng 
cách quán tưởng vật dụng là phương tiện duy trì sự sống, Phật tử tại gia cũng có thể hành 
trì giới hạnh này. Khi một người xem thức ăn là phương thuốc cho cơ thể, họ sẽ tránh được 
việc dùng quá nhiều thức ăn. Lẽ tự nhiên, chúng ta luôn gắn liền với y phục, thực phẩm, nhà 
cửa nhưng đôi khi, đây chính là điều kiện khiến phát sinh tâm thiện (kusala citta) bằng cách 
quán tưởng về vật khi thọ dùng . Trong Kinh Tăng chi bộ, Chương V, § 8, Điều kiện), Đức 
Thế Tôn có nói: 

Na) các Tỳ kheo, đây là mười điễu giới luật mà người xuất gia cần phải nghiêm trì thực 
hiện. Vậy thập giới này bao gồm những gì? Người xuất gia phải luôn biết rõ mình đã là 
người xả ly khỏi gia đình. Và phải nhận biết đời sống của mình phụ thuộc vào đời sống của 
chúng sanh khác. Và vì thế mà phải hành xử khác đi. Liệu tâm có hồ thẹn, sám hồi khi chúng 
ta mắt giới hạnh hay không? 

Những đồng tu có sáng suốt có đời sống Phạm hạnh, sau khi thử thách ta, có quở trách 
ta nếu ta mất đi đức hạnh hay không? Thêm vào đó: Ta phải thay đổi và xả ly ái nhiễm với 
tất cả những điễu yêu thích, ta có sự thay đổi và thoát ly. Và điều nữa là chính ta phải chịu 
trách nhiệm về hành động của mình, ta là người thùa kế hành động của chính ta, là người 
tự nhận kết quả, là người liên quan đến toàn bộ sự việc, và hệ quả sự việc chính ta là người 
nhận lấy. Dù ta có làm gì đi nữa, dù tốt hay xấu, ta sẽ là người kế thừa nghiệp. 

Đêm và ngày trôi qua ta đã trưởng dưỡng đức hạnh gì ? Người tu hành phải tự chiêm 
nghiệm: Trong chỗ cư ngụ trồng trải này, ta có vui mừng hay không? Và điễu này: Ta đã thể 
nghiệm giác ngộ nào, có thể nhập kiến thức và cái nhìn thật sự về bản chất của sự vật hay 
không? Và nếu về sau (Vào ngày ta chết ấi, theo Bốn luận giải thiết yếu ) khi được hỏi bởi 
những vị đồng tu Phạm Hạnh, ta có chắc sẽ không bị bối rồi? 

Các Tỳ kheo phải luôn nhớ, đây là mười điễu giới mà người xuất gia tu hành phải nghiêm 
trì tuân theo. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 10 


Khi một người nghiêm trì theo giới mà không phát triển Tứ niệm xứ có ý nghĩ ta làm điều 
đó, thì hành trì giới sẽ không trong sạch. Ngoài ra, giới của người này sẽ không kiên định; 
và nếu rơi vào một hoàn cảnh khó khăn, người này sẽ không thọ trì giới. Vị Nhập lưu đã 
thông qua Tứ niệm xứ, đã đoạn diệt được những nhận thức sai lầm của bản thân- thì kiên 
định trong giới luật, người này sẽ không phạm năm giới , không phạm nghiệp bất thiện mà 
dẫn đến một tái sinh bất hạnh. Một khi đã hiểu rõ thế nào là thực tánh pháp, thì tâm và tâm 
sở sẽ rõ ràng biết tâm với lòng từ, yêu thương vô ngã vị tha, đó chính là giới hạnh. 

Đề thực hiện tâm từ, ta phải nhận biết rõ về tâm. Khi chúng ta phát triển tâm từ trong cuộc 
sông hằng ngày, chúng ta sẽ có một tình yêu thương bình đẳng với chúng sanh, chúng ta sẽ 
không làm hại bất kỳ chúng sanh nào, và đó là giới hạnh thiện. Nếu ai đó có một hành vi 
hoặc cư xử không phải với ta, thay vì nói “người đó không thích chúng ta”, ta tự nhủ “Không 
sao cả, chúng ta vẫn quý người đó”, đây chính là sự hành trì tâm từ. Chúng ta có thể vận 
dụng điều này với những người không yêu quý ta. 

Vậy tâm của chúng ta thì sao? Chúng ta thường rất chậm trễ trong thực hiện việc giúp đỡ 
người khác, nhưng khi Tứ niệm xứ khởi sinh, thì sẽ có những điều kiện thúc đây sự giúp đỡ 
kịp thời và nhanh chóng. Bắt cứ khi nào có cơ hội để khởi phát tâm thiện, chúng ta không 
nên chần chừ mà nên thực hiện ngay. 


Chúng ta cần lưu ý rằng theo giới, ngài Buddhaghosa, vị Đại sư Chú giải vĩ đai, đã từng 
diễn giải, giới không phải chỉ thể hiện qua hành động và lời nói, mà giới còn là sự thanh tịnh 
của tâm, giới bao gồm cả thiền định và thiền tuệ. 

Trong chương T, trang 19, Thanh Tịnh đạo, Đạo Vô Ngại Giải có viết về các cấp độ khác 
nhau của giới. Giới luật bao gồm sự ngăn ngừa khỏi vô minh đó là “những triển cái” là màn 
ngăn che làm cho con người không thấy được tâm mình “tham lam, sân hận, ngu si, trạo hối, 
nghi ngờ ”là những trói buộc làm chướng ngại chính cản trở việc tập trung tu tập, sự phát 
triển các tầng định và các trạng thái của nội tâm, cũng như các giai đoạn của tuệ giác. Dưới 
đây là minh họa cho các giai đoạn của thiền minh sát (vipassana): 

Thông qua chiêm nghiệm về sự vô thường trong nhận thức về sự trường tôn... Thông qua 
chiêm nghiệm về Khổ trong nhận thức về sự thỏa mãn cảm giác dục lạc... Thông qua chiêm 
nghiệm về vô ngã trong nhận thức về tự ngã, cái tôi... Thông qua chiêm nghiệm về xả ly, ly 
tham, bình thản trong khoải lạc... giới hạnh là sự kiểm chế và không dinh mắc xúc cảm của 
các giác quan. 

Đức hạnh xả ly, ly tham, bình thản là kết quả của tuệ minh sát. Chúng ta tìm hiểu thêm về 
tuệ minh sát, khi có tuệ phát sinh thì có hành trì giới, cũng là bốn giai đoạn giác ngộ đưa đến 
quả vị A la Hán khi tất cả phiền não đã bị đoạn diệt và không có điều kiện cho chúng phát 
sinh trở lại. 

Nếu một người tin rằng Phật tử tại gia nên giữ năm giới trước và sau đó có thê phát triển 
thiền định và đến thiền tuệ, thì người đó thực sự có cái nhìn không ai có thê điều chỉnh việc 
thực hành này. Đức Phật đã dạy Tứ niệm Xứ để diệt trừ cái nhìn sai lầm. Nhờ vào Tứ niệm 
xứ chúng ta có thể phát triển sự hiểu biết đúng đắn, và nếu không có Tứ niệm Xứ thì giới 
hạnh không có năng lực thành lập, người đó khó thành tựu giới hạnh. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang II 


Đối với bậc Nhập lưu, hành giả đã phát triển thiền Vipassana, giới hạnh được thành lập 
vững chãi. Hành giả thực hành Tứ niệm xứ có thê thông qua đó rèn luyện luật giới nghiêm 
(người luyện tập tăng thượng giới) và điều này tạo ra một cấp bậc tâm thức cao hơn (người 
luyện rèn tăng thượng tâm) và tiến đến tăng thượng trí. 

Đối với bậc tâm thức cao thì đó là định tâm trước tất cả các cảnh trần chứ không đơn thuần 
là có định tâm trong các tầng định. Tập trung chú ý, định tâm là tâm sở nhất tâm gọi là tâm 
sở hữu (ekaggata cestasika). Tâm sở hữu khởi lên cùng với tâm có nhiệm vụ giúp tâm tập 
trung chú ý trên một đối tượng. Khi tứ niệm xứ phát sinh, tâm sở hữu tập trung trên (nama 
rupa ) danh sắc và ngay lúc danh sắc khởi lên cũng là lúc phát triển hiểu biết về thực tại của 
các pháp. Trong sự phát triển của thiền định thì sự tập trung chú tâm được phát triên đến mức 
độ cao hơn đến khi đạt được định tâm trong các tầng thiền; nhưng nó không thể đạt được 
nếu không có tuệ, vì có tuệ thì có hiểu biết đúng đắn về tâm và tâm sở là điều kiện phát triển 
điềm tĩnh, không dao động. Trong Thanh tịnh đạo, mô tả tất cả các cấp độ trung và định tâm 
trong các tầng thiền, nhưng điều này không có nghĩa mọi hành giả phải phát triển thiền định 
thì mới đạt được giác ngộ. 


(CÀ 


GIỚI ĐỊNH 


Ở đây, chúng ta lại thấy rằng đối với sự phát triển giới hạnh trong thực hànhTứ niệm xứ là 
điều cần thiết. Chừng nào một người còn đây ý tưởng về bản thân, thì có thê cô ép bản thân 
kiềm chế khỏi bất thiện và tuân theo giới. Nhưng điều này không thê thực hiện khi tâm và 
tâm sở không có những điều kiện (định, tuệ) cho việc hành trì giới. 

Tâm vô ngã, giữ giới và thực hành Tứ niệm xứ là điều kiện đúng đắn cho sự trong sạch 
của gIới. 

Một người có thê có lời ái ngữ tốt lành hoặc giúp đỡ người khác, nhưng không phát triển 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 12 


sự hiểu biết đúng đắn (tuệ) thì người đó có ý nghĩ ta làm như vậy, chính là chấp vào việc 
mình làm thì không thê có sự trong sạch của giới. 

Giới là một trong những giới hạnh cao thượng mà Bồ tát thực hiện với mục đích là đoạn 
trừ phiền não đề đạt được Phật quả, giải thoát. Đó là con đường hướng thiện dẫn chúng ta ra 
khỏi vòng luân hồi sinh tử. Chừng nảo phiền não chưa được diệt trừ, chúng ta phải tiếp tục 
trong vòng luân hồi sinh tử, và điều này có nghĩa là khổ. 


Í[Wur ữcj chính của lành thiền: 


Mục đích chính của việc hành thiền là thanh lọc tâm. Tại sao cần phải thanh lọc tâm? 

Đức Phật từng đề cập điều này trong Kinh Sáng chói '““Tâm nguyên thủy là tâm thanh tịnh”. 
“Này các Tỷ-kheo, tâm là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uề từ ngoài vào {1}. Này 
các Tý-kheo,tâm là sáng chói và tâm này được gột sạch các cấu uế từ ngoài vào. Này các 
Tỷ-kheo, tâm là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uề từ ngoài vào. Kẻ phàm phu 
ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe, không 
tu tập được”. “ Này các Tỷ-kheo, tâm là sáng chói. Và tâm này được gọt sạch các cấu uề từ 
ngoài vào. Bậc Thanh văn đệ tử nghe nhiều, như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, Ta nói rằng tâm 
các bậc Thanh văn đệ tử nghe nhiều có được tu tập.” {2} 

Từ khi còn nhỏ, trong cuộc sống hàng ngày thông qua các giác quan mắt, tai, mũi chúng 
ta mang vào và tích lũy những bắt thiện, những tạp chất, hơn nữa những bắt thiện này cũng 
đã được hình thành từ trong vô lượng kiếp. Do đó, mục đích chính của kỹ thuật thiền này là 
để thanh lọc tâm, từ đó chúng ta trở nên tốt hơn {3}, trí tuệ {4} và hạnh phúc. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang I3 


1.Cách tiếp cận hợp lý hơn đề hiểu được những lời dạy trên, có thể bắt nguồn từ việc đưa 
nó vào bối cảnh: tâm trí sáng chói là tâm trí mà hành giả đang có găng phát triển. Nhận thức 
sự trong sáng của nó có nghĩa là hiểu rằng những phiền não như tham lam, sân hận hoặc si 
mê không phải là bản chất của tâm, không phải là một phần cần thiết của tâm. không có sự 
hiểu biết này, sẽ không thê thực hành. Tuy nhiên, với sự hiểu biết này, ta có thể nỗ lực để 
loại trừ những phiền não hiện có, đề lại tâm trí trong giai đoạn mà kinh 24 gọi là “sự thuần 
khiết về mặt tâm”. 

2. Bài Kinh Điển hay Kinh Sáng Chói, an 1.49-52, được dịch từ tiếng pali bởi Tỳ kheo 
Thích Minh Châu. 

3. “sau đó, tham khảo ba cách huân tập sau: huân tập để vun bồi đạo đức, huân tập để trí 
tuệ nâng cao, huân tập đề phát triển sự hiểu biết. Khi bạn huân tập thì đạo đức nâng cao, trí 
tuệ nâng cao, và nhận thức nâng cao thì sẽ loại bỏ tham, sân, s1. bạn - với việc từ bỏ tham, 
sân, si - sẽ không làm bắt cứ điều gì bất thiện hay dân thân vào bất kỳ tội ác nào. “, Kinh 
Kim Cương : tu sĩ Vajjian, an 3,83, được dịch từ tiếng pali bởi Tỳ kheo Thích Minh Châu. 

4. “Này các Tỳ kheo, có hai loại người khờ, hai loại người nào? Loại thứ nhất là người 

không nhìn thấy lỗi mình chỉ nhìn thấy lỗi người và không biết tha thứ cho lỗi của người 
khác.. Hai loại người này là loại người khờ. 
“có hai loại người khôn, hai loại người nào? Loại người thứ 2 là người tự nhìn thấy lỗi mình 
biết sám hối, và biết thứ lỗi cho người phạm lỗi với mình. Hai loại người này là người khôn 
” bala-pandita sutta: fools & wise people, an 2.21, được dịch từ tiếng pali bởi Tỳ kheo Thích 
Minh Châu. 

5. “Thưa Đại đức, Ngài dạy Pháp cho việc từ bỏ đam mê ... ác cảm ... si mê, ảo tưởng. CGIáo 
pháp của Ngài được dạy tốt. Ngài đã thực hành cho việc từ bỏ đam mê ... ác cảm ... sỉ mê. 
Ngài đã thực hành tốt trong thế giới này. Niềm đam mê ... ác cảm... sự sỉ mê bị bỏ rơi, gốc 
rễ của nó bị phá hủy, được tạo ra như một gốc cây palmyra, bị tước mắt các điều kiện phát 
triển, và khôngthê phát sinh trong tương lai. Ngài, trong thế giới này, đã ra khỏi đam mê... 
ác cảm... si mê, ảo tưởng”. AJivaka Sutta: Gửi cho học sinh của Fatalists, AN 3.72, được 
dịch từ tiếng Pali bởi Tỳ Kheo Thích Minh Châu 


“Cũng như thể, này Ànanda, các thiện giới có ý nghĩa không hồi tiếc, có lợi ích không hối 
tiếc. 

Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. 

Hán hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoạn hỷ. 

Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. 

Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. 

An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. 

Định có ý nghĩa như thát trí kiến, có lợi ích như thật tri kiến. 

Như thật trí kiến có ý nghĩa nhàm chán, có lợi ích nhàm chán. 

Nhằm chán có ý nghĩa ly tham, có lợi ích ly tham. 

Ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. 

Như vậy, này Ảnanda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng.” ~~ AN 11.1 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 14 


Cũng như vậy, xã hội bao gồm nhiều hạng người. Do đó, hãy xây dựng cho mình một nhân 
cách giống như hạng người thứ 2. 

Những thứ tạp chất ô nhiễm bắt thiện cần được thanh lọc loại bỏ là những cảm xúc ích kỉ 
mà Đức Phật gọi đó là tham (lobha), sân (dosa), si (moha) và cái ngã, tất cả bắt nguồn từ 
những ích kỉ [Š]. 

Những cảm xúc này không chỉ đầu độc tâm trí chúng ta mà còn làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe thê chất của chúng ta. Vấn đề này được gọi là căng thắng trong xã hội hiện đại. Cảm 
xúc có ích cho một số động vật thấp hơn để bảo tồn sự sống và sự lan truyền của các loài. 
Tuy nhiên, con người có trí thông minh là tính năng đặc biệt làm cho con người nồi bật giữa 
tất cả các động vật khác. Nó cũng chịu trách nhiệm cho tất cả các phát minh khoa học vả 
khám phá của thế giới hiện đại. Trí thông minh như vậy, khi phát triển, mang lại giải pháp 
khả thi cho vẫn đề tồn tại. Tuy nhiên, thiếu thông minh, hoặc lạm dụng trí thông minh, đi 
kèm với cảm xúc tự cho mình là trung tâm, rõ ràng dẫn đến tất cả các tội ác, khủng bố và 
chiến tranh trong thế giới hiện đại. Nhìn thấy các hiện tượng thế giới trong việc sử dụng trí 
thông minh như vậy để sử dụng có lợi cho cả nhân loại, Đức Phật đã chuẩn bị đề thiết lập 
những điều dạy cao minh. 

Các học thuyết của người Phương Tây thường cho rằng “ con người không bao giờ có 

thể trong sạch, chí có chỉ có Thiên Chúa là trong sạch, thuần khiết,”. Niềm tin này đã tạo 
nên một hình thức rửa tội, bằng sự làm chứng và sự tha thứ của Chúa, con người mới trở 
nên trong sạch. Trong hệ thống Tôn giáo như vậy, sẽ không thể tưởng tượng được sự tồn tại 
của bất kỳ phương pháp nào hoặc hệ thống nào làm thay đổi nhân cách cá nhân. Ngoài ra, 
có một lý do lịch sử cho thái độ tâm trí phương Tây này. Một cộng đồng tôn giáo; cụ thể là 
Puritans, những người được cho là đã thanh lọc tâm trí, đã tạo ra một số cảm giác oán giận 
tiêu cực trong xã hội phương Tây. 
Còn cảm xúc thì sao? Một số nhà tâm lý học phương Tây hiện đại, đặc biệt là Freud, đã tin 
tưởng mạnh mẽ rằng cảm xúc của con người là hoàn toàn tự nhiên. Sự kích thích cảm xúc 
này được xây dựng một cách tự nhiên như là một phần của hệ thống tồn tại của chúng ta, và 
do đó không thê bị loại bỏ. Ngay cả các nhà tư tưởng sinh học hiện đại cũng có khả năng ủng 
hộ khái niệm này. Cảm xúc được cho là cần thiết để khắc phục sự bảo tồn sự sống ở động 
vật, bao gồm cả con người. 

Mặc dù ông Freud tin rằng những cảm xúc này được xây dựng trong hệ thống con người 

của chúng ta như bản năng, Ông cũng nhận thức được rằng cảm xúc là một phần kết quả 
của phản ứng của cơ thể chúng ta đối với sự kích thích của môi trường. Phản ứng này là một 
phản ứng dây chuyên, dòng chảy. Do đó, cảm xúc cũng có thê được xem là kết quả phản ứng 
của ảnh hưởng của môi trường (asava) đến sinh thể. Điều này rõ ràng có nghĩa là cảm xúc 
không hoàn toàn là một bản năng, cũng không phải thứ gì đó được sinh ra tự nhiên trong cơ 
thể. 
Trên thực tế, Freud luôn nói: “ở đâu có ¡d -cái ấy thì sẽ có bản ngã”, điều đó có nghĩa là 
Freud có ý định loại bỏ những cảm xúc tự cho mình là trung tâm, vì ông ấy nhận thức được 
rằng những cảm xúc là nguyên nhân chính gây ra rắc rối cuộc sống và rằng thay vì những 
cảm xúc chỉ phối tính cách, thì lý trí nên bắt đầu chi phối tính cách. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 15 


Hơn hai mươi lăm thế kỹ trước, Đức Phật đã chỉ ra cách đề đạt được một tâm trí hoàn toàn 
thuần khiết, bằng cách loại bỏ cảm xúc. Nhiều đệ tử của Phật thông qua các kỹ thuật tự nhiên 
đã đạt được sự tinh khiết tinh thần này. Điều này dựa trên nguyên tắc được đề cập trong đoạn 
trích dẫn này từ Đức Phật: 


“ Cái tâm trong sảng từ nguyên thủy, nó bị ô nhiễm bởi những cải bất tịnh. Vì thiếu hiểu 
biết sự thật này ngăn cản chúng sanh thanh tịnh tâm và đạt được giải thoát khỏi bát an, khô 
đau. ”(Ảng. l2) 


Tâm cũng giống như nước. Bản chất của tâm là trong suốt, tinh khiết tự nhiên và nó bị ô 
nhiễm do hấp thu các tạp chất bên ngoài. Nếu nước được lọc bởi công nghệ phủ hợp thì nước 
sẽ tiếp tục trạng thái tinh khiết. Cũng như thế, tâm trí cũng có thể được thanh lọc đơn giản 
vì nó thực chất là trong sạch. Nếu chúng ta biết kỹ thuật đúng đắn, chúng ta có thể trở lại sự 
trong sạch, tinh khiết của tâm một cách bình thường. 


Kỹ thuật thanh lọc tâm là phương thức thiền nguyên thủy do Đức Phật dạy; nó được tìm 
thấy trong Kinh tạng. Phương pháp thiền được giới thiệu trong sách hướng dẫn cho người 
mới bắt đầu học thiền được giải thích theo Kinh Song Tầm. 


Tất nhiên, cũng có một số nhà phê bình nói với sự hiểu lầm rằng Đức Phật đã không loại 
trừ tất cả các cảm xúc vì Người đã nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực như: từ (metta), bi 
(karuna),hÿ (mudita), xả (upekkha). Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng không có 
cảm xúc tích cực theo các nhà tâm lý học phương Tây như Sigmund Freud, hoặc thậm chí 
theo Đức Phật. 

Những cái được xem là cảm xúc tích cực như tâm từ (metta) là “ tình thương vô điều kiện” 
nó không phải là một cảm xúc, mà là một trạng thái tâm vô ngã vị tha. Tâm vô ngã xuất hiện 
khi tâm ở trạng thái cao thượng, yêu thương vô điều kiện hết thảy chúng sanh và tâm từ chỉ 
có mặt khi vắng bóng những cảm xúc tự cho mình là trung tâm như tham (lobha), sân (dosa), 
si mê (moha). Trong đó sĩ mê chính là“ ý thức bản thân - cái tôi (atta) hoặc ý thức của “sự 
tồn tại, sự hiện hữu” (bhava). Điều này có nghĩa, chỉ những bậc giải thoát A La hán mới trải 
nghiệm lòng từ bi vô ngã vị tha bao trùm muôn loài. 


Thiền tỉnh giác 

Thiên trong giai đoạn bắt đầu này được coi là Thiền tỉnh giác. Thay vì để cho tất cả các 
tư tưởng thiện, bất thiện đi vào tâm một cách vô thức thì chúng ta hãy ngăn ngừa, liên tục 
chọn những tư tưởng thiện và loại bỏ những tư tưởng bất thiện. Điều này có nghĩa là chúng 
ta luôn luôn canh chừng các suy nghĩ đi vào tâm mình và cân thận để chọn ra giữa những 
suy nghĩ tốt và xấu. 

Thông thường các tư tưởng đi vào trong tâm một cách vô thức. Hầu hết các tư tưởng mang 
tính xúc cảm. Rất thường xuyên chúng ta bị đeo mang bởi những tư tưởng cảm xúc này. 
Ngay lúc chúng ta trở nên ý thức với chúng thì chúng dừng lại. Bởi vì những tư tưởng cảm 
xúc này chỉ có thê hoạt động trong vô thức, và chúng không thể tiếp tục khi chúng ta có ý 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l6 


thức. Do đó, khoảnh khắc chúng ta trở nên ý thức về những tư tưởng cảm xúc thì chúng tự 
nhiên dừng lại. 

Đây cũng là kỹ thuật mà Đức Phật ban đầu chỉ dạy. Đó là Tứ niệm xứ là bốn phép quán 
cơ bản về sự tỉnh giác gồm quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp; trong đó mục đích là 
để chuyền đôi ý thức về các phản ứng cảm xúc vô thức của chúng ta. Nếu chúng ta vô thức 
mang theo những tư tưởng cảm xúc của mình, thì chúng ta không có ý thức cũng không có 
hạnh phúc. 

Đây là trạng thái của tâm trí mà chúng ta gọi là lo lắng và mơ mộng. 


Do đó, thiền là một kỹ thuật được thức tỉnh và chú ý đến những ý nghĩ đi vào tâm trí của 
chúng ta. Chúng ta cũng có ý thức lựa chọn những ý nghĩ mà chúng ta nghĩ. Chúng ta tránh 
những ý nghĩ cảm xúc bạo lực (bất thiện) và phát triển những ý nghĩ hòa bình, bình tĩnh 
(thiện). Trong thực hành này, chúng ta phải luôn ý thức nhận biết về những ý nghĩ cảm xúc 
vô thức của chúng ta thường xuyên xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Bằng cách làm như 
vậy, cuối cùng chúng ta ngăn chặn tất cả những ý nghĩ cảm xúc vô thức, và chúng ta bắt đầu 
suy nghĩ có ý thức và lý trí. 

Chúng ta học cách vượt qua những thói quen xấu cũ của ý nghĩ cảm xúc vô thức, và chúng 
ta học cách có ý thức nuôi dưỡng những thói quen mới của ý nghĩ bình tĩnh. Tuy nhiên nuôi 
dưỡng một thói quen mới, có nghĩa là thực hành và thực hành có nghĩa là sự lặp lại nghiêm 
túc phải được duy trì trong suốt một khoảng thời gian. 


Phương pháp thiền này không phải là một bài tập trong sự tập trung, mà là sự tỉnh giác 
và chọn lọc tư tưởng thiện. Bạn không cần phải ngồi một cách đau đớn như một pho tượng 
trong một giờ vào buôồi sáng và một giờ vào buổi tối, mà Thiền tỉnh giác chọn lọc tư tưởng 
thiện phải được thực hiện trong từng khoảnh khoắc, từng giây phút trong cuộc sống thức 
dậy của chúng ta, cho dù đi, đứng, ngồi hay năm. Tắt nhiên, khi hành thiền chúng ta không 
nên thiền nằm cả ngày do thiền nằm làm chúng ta dễ ngủ. Tuy nhiên, ban đêm chúng ta có 
thê thiền nằm nhưng khi buồn ngủ thì lúc thức dậy nên đi kinh hành. Khi thực hành phương 
pháp thiền này chúng ta phải thực hành mọi lúc, mọi nơi và trong mỗi tư thế. 

Chúng ta phải đưa ra một quyết định nghiêm túc để định hướng lại cách suy nghĩ của 
chúng ta. Ngoài ra, chúng ta phải sẵn sàng trau dỗi một cách suy nghĩ mới bằng cách thực 
hành lặp đi, lặp lại. 

Nếu chúng ta duy trì nhận thức có ý thức về những ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí chúng 
ta và thực hành chọn lọc ý nghĩ thiện, chúng ta sẽ vượt qua thói quen lo lắng và vô thức; và 
chúng ta luôn rèn luyện thói quen có ý thức và hoan hỷ bất cứ lúc nào. Điều này dẫn đến sự 
phát triển dần dần của ý thức, tính nhận biết cho đến khi chúng ta thức dậy khỏi giấc mơ hiện 
hữu, giống như Đức Phật, theo đó mọi đau khô đều bị dập tắt. 

Không giống như các loại thiền khác, phương pháp thiền này không đòi hỏi một số mức 
độ tập trung vất vả. Thay vào đó, nó đòi hỏi bạn phải ngừng tập trung, và để giữ cho tâm 
trí của bạn bình tĩnh, và cơ thê thư giãn. Rõ ràng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. 
Bởi vì có một xu hướng tự nhiên của tâm trí là vô thức đi lạc vào quá khứ hoặc truy tìm vào 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 17 


tương lai. Hoặc là khuynh hướng như vậy làm cho bạn trở nên kích động cảm xúc. Đó là thói 
quen nghèo nàn mà chúng ta cố gắng khắc phục. 

Có một quy tắc khá đơn giản. Tuy nhiên, nó phải được tuân thủ bất kế bạn đang ở tư thế 
nào. Đó là giữ cho lưng thăng lên, nó giúp đầu óc tỉnh táo, tâm tỉnh giác. Nếu một người 
muốn đạt được bắt kỳ lợi ích nào từ Thiền tỉnh giác này, người ta phải thực hành nó một cách 
tận tâm trong suốt thời gian. Việc thực hành liên tục giúp chúng ta có được những suy nghĩ 
đúng đắn, từ đó chúng ta sẽ thật sự chuyên hóa được cảm xúc vô thức xúc cảm và tạo ra sự 
phát triển tỉnh giác với những ý nghĩ, tư tưởng trong cuộc sống của mình. 

Thật không may, cảm xúc của chúng ta vốn đã chi phối cuộc sống của chúng ta. Từ khi 
còn nhỏ chúng ta chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Khi chúng ta lớn lên đến tuôi trưởng 
thành, chúng ta bắt đầu suy nghĩ thông minh hơn. Nhưng trí thông minh như vậy chủ yếu 
được sử dụng đề làm hài lòng cảm xúc của chúng ta hơn là hướng dẫn cảm xúc của chúng ta 
tăng trưởng. Mặc dù trí thông minh giúp chúng ta quyết định điều gì là đúng và sai, chúng 
ta có xu hướng, khi cảm xúc phẫn khích và mạnh mẽ sẽ lấn át trí thông minh. Lúc đó, chúng 
ta sử dụng trí thông minh của mình để đánh giá người khác hơn là đánh giá chính mình. Sự 
chi phối mạnh mẽ của cảm xúc này ngăn cản chúng ta hành động hợp lý. Chúng ta có thê, 
khi bị chi phối bởi cảm xúc dẫn đến phá vỡ năm giới , và giới giúp chúng ta đạt được giá trị 
đạo đức cao đẹp. 

Muốn thoát ra những cảm xúc tiêu cực, những tư tưởng bắt thiện thì chúng ta phải có cái 
nhìn hài hòa, hiểu biết đúng đắn đó là Chánh Kiến (samma ditthi). Chúng ta sẽ trở nên ý 
thức về các quá trình tinh thần vô thức diễn ra như các quá trình tinh thần không nhân cách 
phụ thuộc vào các điều kiện. Theo cách này, chúng ta sẽ hiểu vấn đề và giải pháp của nó, mà 
không giả sử khái niệm “bản thân”. Nó giải quyết sự bất hòa về nhận thức giữa cảm xúc và 
lý trí, và nuôi dưỡng nhận thức hài hòa. Băng những giá trị hòa hợp cao đẹp (saddha) với 
tiễn trình chuyền hóa mục tiêu của cuộc sống hài hòa (samma sankappa) sẽ giúp định hướng 
cuộc sông và chuyền hóa nhân cách của chúng ta . Tiến trình này sẽ hướng tâm trí của chúng 
ta đến mục đích sống hài hòa, thấu hiểu với hoàn cảnh, với môi trường sống, với mọi người 
để trở về với trạng thái ban đầu vô ngã vị tha. Đây chính là Niết Bàn (Nirvana), trạng thái 
tâm điềm tĩnh thanh thản. 

Cái nhìn hài hòa về các giá trị sẽ cho phép chúng ta hiểu sự khác biệt giữa tốt hay xấu, 
hạnh phúc và đau khổ. Cần hiểu rằng “ hạnh phúc” là đem lại hạnh phúc cho chính mình 
và cho những người khác và “đau khổ” là tạo ra sự bất hạnh cho chính mình và cho những 
người khác. Cái nhìn hài hòa về các giá trị giúp giải quyết mâu thuẫn giữa mong muốn được 
hạnh phúc và mong muốn được tốt đẹp, sự xung đột trong đó gây ra sự bất hòa về nhận thức 
(vicikicca). Mong muốn được hạnh phúc luôn là mong muốn bị ô nhiễm bởi cảm xúc của 
chính mình. Tuy nhiên, mong muốn được tốt là khi được hướng dẫn bởi các hoạt động tư 
duy hợp lý của tâm trí, và kèm theo đó là mong muốn kìm nén cảm xúc.. 

Có thể thấy được cuộc xung đột của tâm trí không thoát ra vì hạnh phúc được coi là biểu 
hiện của ham muốn, trong khi lòng tốt được coi là sự đàn áp của ham muốn. Do đó phải hiểu 
rằng muốn tốt thì phải trải qua những đau khổ. Đau khổ rèn luyện cho mình trở nên tốt, và 
ngược lại. Cách suy nghĩ như vậy sẽ đặt ra câu hỏi: '“Tôi nên hạnh phúc mà vẫn giữ lại những 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang l8 


cái xấu, hay tôi trở nên tốt đẹp mà phải trải qua đau khổ?” Đây là trạng thái dao động trong 
sự bất hòa về nhận thức (vicikicca); mâu thuẫn giữa cảm xúc và lý trí. Trong khi cảm xúc 
hướng tâm trí của chúng ta theo một hướng, thì lý trí dẫn chúng ta theo một hướng khác. 
Đây là cuộc chiến nội tâm giữa cảm xúc với lý trí, đặt trong một câu tục ngữ phổ biến:”?Cuộc 
chiến giữa bộ não và trái tim”. 

Xung đột này có thể được giải quyết bằng hai mong muốn tìm kiếm sự hợp nhất và sự thỏa 
mãn trong sự yên tĩnh của tâm trí (samadhi) và sự thư giãn của cơ thể (passaddhi). Bởi vì sự 
yên tĩnh này tạo ra môi trường hạnh phúc cũng như tốt đẹp. Đây là con đường trung đạo như 
được Đức Phật thể hiện giữa sự theo đuôi niềm hạnh phúc và kỷ luật. Phật nói, “Không có 
hạnh phúc nào ngoài Giáo pháp” (sukha ca na vina dhamma). 

Theo lời dạy của Đức Phật có một cách chấm dứt phiền não đau khổ chứ không phải là 
chấm dứt tội lỗi. Chấm dứt tội lỗi giống như việc cố đè nén che dấu cảm xúc để thể hiện cái 
tốt, và đồn nén cảm xúc là một nỗi đau khổ. Đây là lý do tại sao các tôn giáo và khô hạnh 
thường được xem là “tự hành hạ, ép xác”. Vì vậy, chúng ta sẽ thảo luận về hạnh phúc, không 
phải từ biểu lộ cảm xúc, mà từ sự thư giãn của cơ thê và sự yên tĩnh của tâm trí. Theo cách 
nhìn này thì ta sống tốt cũng giống như ta sống an vui hạnh phúc. Hạnh phúc được xem là là 
sự thư giãn của cơ thể và sự vên tĩnh của tâm trí. Hạnh phúc như vậy là sự trở lại trạng thái 
cân bằng ban đầu đã bị lãng quên. 

Khi quan sát em bé trong tâm trạng vui vẻ, chúng ta thấy cơ thể nó được thư giãn và tâm 
trí bình tĩnh. Khoảnh khắc em bé bắt đầu khóc, cơ thể căng thẳng lên và tâm trí bị xáo trộn. 
Do đó, trạng thái ban đầu là trạng thái bình tĩnh, và không phải là trạng thái bị xáo trộn. Khi 
chúng ta lớn lên và bị xáo trộn bởi nhiều hoàn cảnh thuận lợi và không thuận lợi, sự xáo 
trộn này gây ra một phản ứng trên sinh thê do tác động của hoàn cảnh và môi trường sống. 
Vì vậy chúng ta quên đi trạng thái cân bằng ban đầu một cách vô thức. Thậm chí không biết 
làm thế nào để trở về trạng thái ban đầu, và chúng ta hay tận hưởng sự xáo trộn này một 
cách vô thức. Chúng ta không nhận ra mức độ mà chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả. Ngày 
nay, các nhà tâm lý học hiện đại gọi đây là sự căng thắng thần kinh (stress). Đức Phật gọi là 
khổ; và chỉ cho chúng ta cách để thoát khỏi khổ, để trở về trạng thái cân bằng ban đầu, đó 
là Niết bàn. 

Đức Phật nhẫn mạnh hai thái cực cần tránh, đó là: 

1. Biểu lộ cảm xúc vô thức 
2. Ức chế vô thức hoặc kìm nén cảm xúc 
Thay vào đó, con đường trung đạo nên là: - Thư giãn ý thức của cơ thê và sự yên tĩnh, 
tĩnh lặng của tâm trí (passaddhi — samadhi ) dẫn đến: - Tâm điềm tĩnh, thanh thản. (Niết bàn) 
Biêu hiện cảm xúc vô thức 
Thư giãn có ý thức 
Sự tĩnh lặng của tâm trí 
Ức chế cảm xúc vô thức 
Điều quan trọng là phải hiểu rằng nguyên nhân của tất cả sự khổ và cảm giác bất an của 
chúng ta khi gánh chịu sự khổ, chủ yếu là những cảm xúc mù quáng sai lầm của chúng ta 
(tanha). Vì vậy, chúng ta nên loại bỏ những ý nghĩ xấu, nó là cảm xúc cho mình là trung tâm; 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 19 


A29 


và thỏa mãn tham, sân và s1, “tự ngã - cái tôi”. 

Những cảm xúc này cũng xuất hiện dưới dạng “năm xáo trộn cảm xúc- năm triển cái” (panca 
ñIVarana): 

(Ù Tham dục (Kamacchanda): thèm khát những thú vui nhục dục 

(2) Sân hận (vyapada): tức giận, gây khổ hoặc tàn phá, năng lực kháng cự, từ chối, né tránh, 
(3) Hôn trầm (thnamidda): tuyệt vọng và chán nản, thâm trược nặng nề,tâm chai 

(4) Trạo cư (uddhacca kukkucca): lo lắng và lo âu, tâm hoang vu không ổn định 

(5) Hoài nghỉ (vicikicca): Sự dao động tâm trí, sự hỗn loạn nhận thức, không tin. 

Những cảm xúc gây ra sự xáo trộn của tâm trí rồi lần lượt gây ra căng thăng về thể chất. 
Nó làm cho cơ thê chúng ta khó chịu và buồn phiền. Mặt khác, những ý nghĩ tốt là những ý 
nghĩ hợp lý, hài hòa làm thư giãn cơ thể, làm dịu tâm trí và làm cho chúng ta thoải mái dễ 
chịu, hạnh phúc. Cảm xúc cũng được kích hoạt một cách vô thức, trong khi những ý nghĩ tốt 
là ý thức. Do đó, tư duy có chọn lọc sẽ thay thế những tư duy vô thức bằng tư duy ý thức, 
những ý nghĩ tốt thay thế cho những ý nghĩ xấu. Nó chỉ đơn giản là để trưởng dưỡng thói 
quen suy nghĩ tốt. 

Đề minh họa, sau đây là một danh sách gợi ý về những ý nghĩ tốt tương phản với những 
ý nghĩ xấu. Những ý nghĩ xấu chủ yếu là năm rối loạn cảm xúc (nivarana), và những ý nghĩ 
tốt chủ yếu là đối lập. Khi bắt đầu thiền, những ý nghĩ tốt được thực hành theo lời dạy của 
Đức Phật, Pháp và Tăng. Tiếp theo chúng ta học cách nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt bằng 
cách liên tục thực hành những tư tưởng tốt đồng thời tránh xa những tư tưởng xấu. 


Phân tích tư tưởng 


Tư tưởng bắt thiện (micca sankappa) Tư tưởng thiện (samma sankappa) 
Những tư tưởng mang tính cảm xúc Những tư tưởng bình tĩnh 
Tham đắm, say mê (raga) Ly tham, điềm tĩnh, bình thản (viraga) 


Sân hận (vyapada) Yêu thương, từ tâm (metta) 
Lo lắng (kukkucca) An nhiên (pili) 
Bối rối, rung động (uddhacca) Tĩnh lặng, cân bằng (samadhi) 


Suy niệm về hiện hữu (bhava) Suy niệm về trải nghiệm- pháp (dhamma) 


Ý nghĩa của những tư tưởng thiện 


XẢ LY, LY THAM: là trái ngược với THAM ĐẮM. Tham đắm là một phản ứng cảm xúc 
đối với một cảm giác dễ chịu, và cũng là một cảm xúc phân khích. Nó phát sinh một cách 
vô thức, tùy thuộc vào các điều kiện cần thiết. Tham đắm là tự cho mình là trung tâm và 
sở hữu. Nó dẫn đến xung đột và bất hạnh.Mặt khác,XẢ LY là sự vắng mặt của những cảm 
xúc kích động. Nó làm thư giãn cơ thẻ, và làm dịu tâm trí. Nó làm cho một người thoải mái, 
yên bình và hạnh phúc. Đó là không ích kỷ, hy sinh bản thân và quan tâm đến quyên lợi của 
người khác. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 20 


XẢ LY, LY THAM: là trái ngược với THAM ĐẮM. Tham đắm là một phản ứng cảm xúc 
đối với một cảm giác dễ chịu, và cũng là một cảm xúc phân khích. Nó phát sinh một cách 
vô thức, tùy thuộc vào các điều kiện cần thiết. Tham đắm là tự cho mình là trung tâm và 
sở hữu. Nó dẫn đến xung đột và bất hạnh.Mặt khác,XẢ LY là sự vắng mặt của những cảm 
xúc kích động. Nó làm thư giãn cơ thể, và làm dịu tâm trí. Nó làm cho một người thoải mái, 
yên bình và hạnh phúc. Đó là không ích kỷ, hy sinh bản thân và quan tâm đến quyền lợi của 
người khác. 

TỪ TÂM: là quan tâm đến an vui hạnh phúc của tất cả chúng sinh, mà không phân biệt giữa 
bản thân và những người khác. Nhận ra rằng hạnh phúc hay bất hạnh của người khác cũng 
quan trọng như của chính mình. Lòng thương, lòng trắc ân mở rộng tâm trí, dẫn đến thoát 
khỏi sự tự cao, lo lắng và phiền não. 

HẠNH PHÚC, HOAN HỶ: khác biệt rõ rệt với niềm vui. Niềm vui là một cảm giác phát 
sinh từ sự kích thích của các giác quan, và đi kèm với sự căng thắng và hưng phấn cảm xúc. 
Đó là một sự xáo trộn của cơ thê và tâm trí. Tuy nhiên hạnh phúc thật sự là sự vắng mặt của 
cảm xúc phấn khích. Đó là không ích ký, trong khi niềm vui là ích kỉ cho mình là trung tâm. 
Hạnh phúc là một sự tự do thoát ra khỏi những lo lắng và ưu tư. Đó là một trạng thái đễ chịu 
của sự không bị xáo trộn, thư giãn, bình tĩnh, yên bình, hạnh phúc. 

SỰ TĨNH LẶNG: là trạng thái thư giãn của cơ thể và sự nghĩ ngơi của tâm trí, do không có 
sự xáo trộn cảm xúc. Đó là một sự yên bình của tâm trí, có lợi cho sự rõ ràng của suy nghĩ, 
và đạt được cái nhìn sáng suốt về những thực tế của cuộc sống. 

CÁI NHÌN SÁNG SUỎT: là nhận thức nội tâm của quá trình tinh thần. Khi tâm trí bình 
tĩnh và tĩnh lặng được hướng vào trong, nó sẽ nhận thức được những gì đang diễn ra bên 
trong. Nó trở nên nhận thức được phản ứng vô thức của cơ thể đối với sự kích thích môi 
trường của các giác quan. Phản ứng được nhìn thấy trong bốn giai đoạn của nó: nhận thức, 
quan niệm, cảm xúc và hành động. Điều này dừng lại phản ứng vô thức, bởi vì phản ứng 
vô thức không thê tiếp tục trong khi nó có ý thức. Tâm trí đã trở nên ý thức về quá trình vô 
thức; tính quyết định của trải nghiệm được nhìn thấy, dẫn đến việc nhìn thấy sự không ôn 
định, không chắc chắn, không an toàn và vô ngã (không có bản thân) trong trải nghiệm. Điều 
này có nghĩa là không còn một bản thân hoặc tự ngã được hoàn thành. Sau đó, người ta biết 
rằng “Kinh nghiệm”, được xác định bởi các điều kiện, là tất cả có. “Thế giới” thê hiện tính 
khách quan và “bản thân” thể hiện tính chủ quan là kết quả của trải nghiệm nhận thức vô 
ngã. “Kinh nghiệm” về “sự tôn tại, sự hiện hữu” này được coi là không ồn định, không chắc 
chắn, không an toàn và vô ngã (không có tự ngã) , và do đó không được mong muốn. “. 

Do đó nhận thức nội tâm dẫn đến sự xả ly, sau đó dẫn đến lòng trắc ân, lòng thương. Nó dẫn 
đến hạnh phúc thực sự được chuyên thành yên tĩnh. Mức độ yên tĩnh mà chúng ta đạt được 
càng cao, nhận thức nội tâm của chúng ta càng sâu sắc. Hệ thống chiều như vậy cho phép 
chúng ta hiểu được những gì bên trong, đó là cái nhìn sáng suốt. Cái nhìn sáng suốt tiến hóa 
theo trình tự chu trình. Ngay khi tâm trí tiếp tục tái lặp theo cách này thì sớm muộn gì cũng 
được thức tỉnh hoàn toàn khỏi “giấc mơ hiện hữu”. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 2] 


BÍN BIlÍf TRIINU [HIIIINU TRÌNH THIÊN 


1. Kết giao với những người bạn thiện hữu tri thức (sappurisa Sevana) - Đây là một kiểu 
người nhận thức được Bốn thực tại của cuộc sống do Đức Phật dạy. 

2. Nghe Pháp (saddhamma savana) - Đây là nghe về Thực tại Tứ Diệu Đế: Vấn đề của 
sự hiện hữu, Nguyên nhân gây ra đau khổ, Cách thoát khổ và Phương pháp thực hành giải 
quyết nỗi khổ. 

3. Tư duy quyết đoán (voniso manasikara) - Thay đổi từ tư duy hiện hữu sang tư duy kinh 
nghiệm, dựa trên việc giảng dạy về nhân cách hóa - vô ngã (anatta) và Pháp duyên khởi 
(paticca samuppada) 

4. Sự thay đổi quan điểm cuộc sống của một người để giải quyết vẫn đề trong khung thời 
gian (dhammanudhamma patipatti). 

Chúng ta bắt đầu Chuyển pháp luân (Dhamma cakkha pavattana). 

Chuyên pháp luân là một sự chuyền hóa bên trong tính cách của một cá nhân. Nó đạt được 
bằng cách thay đổi tám thành phần của cấu trúc nhân cách, bằng cách tuân theo Bát chánh 
đạo. Đó là một sự chuyên đôi từ một người nhỏ nhen,ích kỉ thành một người cao thượng vị 
tha, một người xấu thành người tốt, một người phảm thành Thánh. 

Bát chánh đạo này bắt đầu với sự thay đổi quan điểm, tiếp theo định hướng mục tiêu; từ 
thời điểm này trở đi, vấn đề hướng tới mục tiêu là sự trở lại trạng thái cân bằng ban đần đã 
được đề ra. Sự trở lại trạng thái cân bằng được gọi là “nội tâm cân bằng với những thay đôi 
của môi trường”. 

Sự thay đổi quan điểm là từ ý thức hiện hữu (bhava) sang ý thức kinh nghiệm(pháp). Nói 
cách khác, đó là một sự thay đổi từ nhận thức về “cái ngã” (atta) sang nhận thức về” vô ngã” 
(anatta). 

Dân dân sẽ phát triển nhận biết về những cảm xúc tự cho mình là trung tâm một cách mù 
quáng mà chính nó tạo ra “cái ngã”. “ Cái ngã” là không có thật. Khi điều này được hiểu bởi 
lý trí, chúng ta quyết định không bị cuốn theo cảm xúc mà luôn vững vàng về lý trí. Đây là 
định hướng lại mục tiêu có nghĩa là chúng ta có gắng giữ bình tĩnh và thư giãn trong mọi 
hoàn cảnh, thay vì đi theo cảm xúc. Sự định hướng lại mục tiêu dần dần hỗ trợ cho sự phục 
hồi của trạng thái cân bằng ban đầu, “nội tâm cân bằng với những thay đổi của môi trường”. 
Một khi đạt được điểm cân bằng, sự hiểu biết rõ ràng về vẫn đề và giải pháp của nó, tâm trí 
sẽ ít có khả năng bị xáo trộn một lần nữa. Trạng thái cân bằng này mà một người hoàn thành 
không bao giờ có thể bị xáo trộn, đao động nữa. Đó là sự thanh thản không thê thay đổi , đó 
là “Niêt bàn” 


BÁNH XE PHÁP (DHAMMA CAKKHA) 


Điều này xuất hiện dưới hình thức của Bát chánh Đạo( Bánh xe pháp). 
1. Chánh kiến 
2. Chánh tư duy 
3. Chánh ngữ 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 22 


4. Chánh nghiệp 

5. Chánh mạng 

6ó. Chánh tinh tấn 

7. Chánh niệm 

S. Chánh định 

Ở cấp độ của người mới bắt đầu, chúng ta chủ yếu sẽ tập trung vào năm bước đầu tiên 
trong Bát chánh đạo. Điều này có nghĩa là chúng ta tập trung vào Chánh kiến, Chánh tư duy, 
Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng của hành giả. Không cần phải nói, các khía cạnh 
khác của Bát chánh đạo được sử dụng một phần trong hoàn cảnh. 


Đê thuận tiện, người ta cho răng có một liên kêt bắt buộc nhât định giữa các yêu tô sau: 


Cái nhìn 
sáng suôt 


Mục tiêu cao thượng 
Tịch lặng 


1.Chánh kiến- Cái nhìn hài hòa đúng đăn- dẫn đến 

2. Ly tham, dẫn đến 

3. Từ bi, dẫn đến 

4. Hoan hý, dẫn đến 

5. Tĩnh lặng, dẫn đến 

6. Cái nhìn sáng suốt, giúp nhận biết sự phản ứng xúc cảm vô thức 

7. Dẫn đến sự Ly tham, Xả ly hơn nữa, đề bắt đầu lại chu trình. 
Chu trình này là cách phát triển dần dân tiến trình nhận thức đề thâm nhập vảo trạng thái cao 
thượng, thoát khỏi Giấc mơ Hiện hữu (sambodhi). 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 23 


fIAI IITAN l: 
TÙY NIỆM |ANUSSfTI| 


Phản ánh trên: 

(A). BUDDHA- tâm thanh tịnh. 

(B). DHAMMA- kỹ thuật thanh lọc 

(C). SANGHA- những con người đi theo con đường Thánh thiện. 

(D). BẢN THÂN : một người mới bắt đầu thực hiện một bước trên con đường thanh lọc 
thanh tịnh 


Chúng ta bắt đầu quá trình tiến hóa bằng cách nuôi dưỡng những suy nghĩ thiện: 
(1) Nhận thức về thực tẾ cuộc sống, 

(2) Xả ly, ly tham 

(3) Từ bị 

(4) Hạnh phúc, 

(Š) Sự tính lặng 

(6) Cái nhìn sáng suốt trong vô ngã, không có cái tôi trong đó. 

Lúc đầu, chúng ta coi những trạng thái tâm này là Đức hạnh của Đức Phật. Tiếp theo chúng 
ta suy niệm về bản chất của các Đức hạnh nảy ở dạng trừu tượng - là Pháp. Thứ hai, chúng 
ta coi những Đức hạnh này là không hoàn hảo và hoàn hảo trong Tăng đoàn, ở các mức độ 
khác nhau. Những Đức hạnh cũng có mặt trong chính bản thân hành giả ở dạng không hoàn 
hảo; một phần của quá trình phát triển. 


TÙY NIỆM ÂN ĐỨC PHẬT(BUDDHA USSATI) 

Khi chúng ta tùy niệm (tưởng nhớ) ân đức Phật, chúng ta nên nghĩ về những Đức hạnh: xả 
ly, ly tham (viraga), tâm từ (metta), hoan hỷ (mudita), xả (upekkha). Những Phẩm hạnh này 
miêu tả cụ thể rõ ràng đời sống thiêng liêng Phạm Hạnh của Đức Phật. 

Dispassion- Xả ly, ly tham 

Sinh ra trong gia đình Hoàng tộc và định mệnh trở thành Bậc Chuyên Luân Thánh Vương 
Tương Lai (cakkavatti raja), theo những nhà tiên tri, Hoàng tử Siddhartha để lại người vợ 
xinh đẹp, con thơ, người cha yêu quý và bước vào cuộc sống khổ hạnh trong rừng, tỉnh tấn 
thiền định ngày đêm. Đây là một sự thoát ly vĩ đại. 

Trong kinh điển truyền thuyết, Hoàng tử đã từ bỏ cuộc sống vương giả khi nhìn thấy và 
nhận thức về thực tế của đời sống: sinh, già, bệnh, chết. Khi nhìn thấy bốn nhận thức trước: 
một người già, một người bệnh, một tử thi và một Tu sĩ. Tại thời điểm này, rõ ràng là cái 
nhìn đúng đắn, hài hòa - Chánh kiến (Harmonious Perspective) của Người đã phần nào khởi 
lên. Đức Phật đạt được trí tuệ hiểu biết bằng trải nghiệm thực tế cuộc sống, mặc dù thực tế 
là cảm xúc đã không chấp nhận với những tư duy đó. 

Người quan sát cuộc sống chỉ có: sinh ra, già đi, ngã bệnh và chết; gọi đó là Khổ (Dukkha). 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 24 


Đức Bồ tát nhận thấy rằng từ lúc sinh ra đến lúc chết là tiến trình luôn thay đổi, thấy sự chết 
là tất yêu của cuộc sống. Từ sự quan sát, Người thấy sinh và chết là hai đầu của một cây gậy. 

Cuộc sống không phải là một sự tồn tại cá nhân, mà là một tiến trình của hoạt động hình 
thành nhân cách con người luôn có một khởi đầu và kết thúc. Cuộc sống không là một thực 
thể tĩnh, mà là một quá trình thay đồi năng động, giống như một ngọn lửa. Nó xảy ra tự nhiên 
như vậy và không có bất kỳ sự can thiệp nào 

Đức Bồ tát nhìn thấy tất cả chúng sinh đều ích kỷ theo đuôi vào những thứ phụ thuộc vào 
một số điều kiện chắc chắn, đó là những điều bắt toại nguyện; do đó chúng sanh phải chịu 
sự lão hóa, bệnh tật, cái chết và dính mắt với chúng. Nhưng quan trọng nhất là chúng sanh 
hình thành bản ngã cái Ta và đồng hóa Ta là chúng và miễn cưỡng buông bỏ khỏi chúng. 
Điều này dẫn đến đau khô. 

Đức Bồ tátcũng nhận ra một số người từ bỏ dính mắc với những thứ phụ thuộc vào điều 
kiện đưa đến sự lão hóa, bệnh tật và cái chết là điều phù hợp với những gì Ngài đã nhận thấy 
từ thực tế cuộc sống. Do đó, nó xuất hiện trong suy nghĩ của Ngài : “ Ta sẽ từ bỏ bản thân: 
sông cuộc sông đúng đắn, ý nghĩa”. 

Quyết định như vậy đã đưa đến “ Đại từ bỏ “ của Đức Phật (Maha Abihinikkhamana) và 

phát triển hơn nữa những Đức hạnh: xả ly, ly tham, từ bi, hỷ xả và cái nhìn sáng suốt ; những 
Đức hạnh này cuối cùng giúp Ngài thoát khỏi những đau khổ, thông qua sự Chuyển hóa 
nhân cách từ ý thức hiện hữu (ý thức tồn tại) đến ý thức trải nghiệm thực tế -gọi là Pháp 
(dhamma): pháp là bản chất của sự vật, hiện tượng; do đó Ngài thức tỉnh (sambodhi) khỏi 
Giác mơ Hiện hữu (bhava nidra) và “ đi vào kinh nghiệm thực tế hay thực tánh của Pháp” 
(Tathagata) 
Cái nhìn sáng suốt đó đưa đến xả ly, tình thương từ bi vô lượng của Phật hướng đến tất cả 
chúng sanh và thấy tất cả chúng sinh đang đau khổ như thế nào, chủ yếu do đam mê, tham ái 
và dính mắt. Bởi tất cả chúng sinh đều phải chịu đau khổ, Người cảm thấy một sự cảm thông 
vô biên cho chúng sinh. Người mong cho tất cả chúng sanh đều thoát khỏi đam mê, tham ái 
và đau khô. Tâm từ bi bao trùm tất cả chúng sanh, do đó đau khổ của mỗi chúng sinh cũng 
chính là đau khô của Phật. Vì vậy, Đức Bồ tát luôn nỗ lực tìm kiếm con đường giải thoát 
hoàn toàn cho chính mình và tất cả chúng sanh khỏi đau khô. 

(Karuna) Lòng bi mẫn vĩ đại mong muốn loại bỏ những đau khổ của chúng sinh khác lên 
đến đỉnh điểm thì nó đoạn diệt ý thức bản thân. Nó dẫn đến sự tự do khỏi các cảm xúc tự cho 
mình là trung tâm, kết quả là dẫn đến tự do mọi đau khổ. Điều này dẫn đến hạnh phúc vô 
ngã vị tha (mudita) - Người vui mừng với hạnh phúc của muôn loài. Hạnh phúc vô ngã vị tha 
này không phải trạng thái phẫn khích, đó là sự bình tĩnh, yên bình và trạng thái tĩnh lặng của 
tâm trí. Đó là lý do tại so tâm trí của Đức Phật luôn luôn từ bị, hạnh phúc, yên tĩnh và hướng 
vào bên trong trước những đau khổ bắt tận của thế gian. Đức Phật cũng khuyến khích những 
người khác từ bi, an tịnh và hướng vào bên trong theo cùng con đường giải thoát đau khô. 

Đức Phật là một người đã đạt đến sự hoàn hảo trong Chánh kiến, dẫn đến: 
1.Xả ly, ly tham 
2.Từ bị 
3.Hoan hỷ 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 25 


4.Tĩnh lặng, An tịnh 
5.Cái nhìn sáng suốt — hướng vào nội tâm - trãi nghiệm, chiêm nghiệm và Thức tỉnh khỏi 
Giấc mơ Hiện hữu. 

Tại thời điểm này, chuyển hóa nhân cách là từ ý thức hiện hữu (ý thức tồn tại) sang ý thức 

trải nghiệm thực tế 
HIỆN HỮU =======> KINH NGHIỆM 

Sau này sự thay đổi quan điểm này là điều khiến Đức Bồ tát trở thành một vị Phật (Người 
tỉnh thức). Chính sự thức tỉnh này đã lên đến đỉnh điểm ở Niết bàn. Một khi sự thay đôi quan 
điểm đã xảy ra, Người không coi những gì hiện hữu (của Tôi) là sự thật tuyệt đối . Đó chỉ 
là quy ước của cuộc sông xã hội, Người có thể giao tiếp với người khác theo quy ước cuộc 
sông. Nói cách khác, Đức phật có thê chuyền đổi giữa hai trải nghiệm hiện hữu - (của tôi) 
và kinh nghiệm- Pháp (bản chất của mọi sự vật, hiện tượng) theo ý muốn. 

TÙY NIỆM VÉ ÂN ĐỨC PHÁP 

Những Đức hạnh từ đời sống thiêng liêng Phạm Hạnh của Đức Phật là Giáo Pháp (Dhamma). 
Đức phật rõ ràng là Giáo Pháp ở dạng cụ thể, trong khi Giáo Pháp là biểu hiện của Đức Phật 
dưới đạng trừu tượng. Vì lý do này, Đức Phật đã nói: “Những ai thấy được Pháp là thấy 
được Phát. ” 

Pháp là bản chất của tinh thần, tâm linh hay nói theo cách khác, bản chất của Thiên tính, 
đó là Tình Thương cao thượng. Đức Phật gọi đó là bản chất của bậc Thánh được mô tả trong 
Tứ vô lượng tâm: từ bị hỷ xả (brahma vihara). Từ (Metta) là lòng nhân từ, tình thương bao 
la rộng lớn bao trùm tất cả chúng sanh. Bi (Karuna) là tâm se lại trước sự đau khổ của chúng 
sinh khác và lòng trắc ân mong muốn loại bỏ những đau khổ của chúng sinh khác. Hoan hỷ 
( Mudita) là trạng thái vui mừng trước hạnh phúc của người khác, không còn cảm xúc ích 
kỷ. Xả (Upekkha) là trạng thái bình thản, nội tâm tĩnh lặng, an tịnh trước bắt kỳ thăng trầm 
của hoàn cảnh cuộc sống. 

Do đó, khi chúng ta tưởng niệm đến giáo Pháp thì đó là sự tưởng niệm đến những đức 
hạnh của Đức Phật: trầm tĩnh, bình thản buông bỏ khỏi dục vọng (viraga), Từ bị ( metta, 
karuna), Hoan hỷ - hạnh phúc vô ngã vị tha (mudita), Tĩnh lặng, An tịnh (Samadh), và Trí 
tuệ (panna). Băng sự hiểu biết ý nghĩa của những đức hạnh trên, người ta bắt đầu đánh giá 
Tứ vô lượng tâm và trau dỗi chúng. Sự thấu hiểu Pháp là quan trọng cho sự thực hành giáo 
Pháp, vì đây là kĩ thuật phi thường để thanh lọc tâm. Pháp là con đường Đạo (magga) đưa 
đến Niết bàn (Nirvana) là Quả (phala): lợi ích đạt được từ thực hành Pháp. 


Đối với một người thông minh, Giáo pháp đại diện cho một bản đồ mà từ đó anh ta tìm 
được đường đến Niết bàn. Đó là Chánh Kiến. không có Giáo pháp, anh ta không thể đạt 
được mục tiêu. Chúng ta không phụ thuộc vào người thầy một cách mù quáng, bởi vì Thầy 
có thê dẫn dắt chúng ta sai đường. Chỉ bằng cách hiểu đúng con đường chính mình, chúng 
ta có thể đạt được mục tiêu. Bước đi trên con đường tâm linh là một vấn đề về trí thông 
minh và sức mạnh của tâm trí. Đức Phật dạy: “ 7ø không dạy Pháp như chỉ đường cho một 
kẻ mù phải tin ta một cách mù quáng và theo nó, nhưng ta giống như một bác sĩ phẩu thuật 
hoạt động mắt mù và để anh ta tự mình nhìn thấy và anh ta phải có lòng tin vào chính mình, 
không phải ở ta”. Chúng ta càng đi theo con đường giác ngộ, chúng ta càng bắt đầu hiểu 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 26 


con đường này. Chúng ta càng hiểu những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta càng bắt đầu đi 
theo con đường chính xác cho đến khi thành tựu mục tiêu cao thượng, giác ngộ. Kiến thức 
về lợi ích của thực tiễn sẽ khuyến khích sự tiễn bộ trong thực hành giáo Pháp. 


TÙY NIỆM VÉ ÂN ĐỨC TĂNG 

Tăng là đoàn thể của những người kế thừa Giáo Pháp và sở hữu những phẩm chất cao đẹp 
nhất định ở những mức độ khác nhau phụ thuộc vào việc thực hành Pháp của họ. Mỗi cá 
nhân sẽ tiếp tục thực hành giáo Pháp cho đến khi mỗi cá nhân đạt đến giải thoát, trong chính 
cuộc sông này hoặc trong cuộc sống khác sắp tới. Khi tùy niệm về Tăng đoàn, đó không phải 
là một cá nhân mà chúng ta nghĩ đến, mà là của toàn bộ cộng đồng. Rõ ràng, có những thành 
viên của Tăng đoàn đã đạt đến mức độ hoàn hảo cao nhất, và những người đang trên đường 
đến sự hoàn hảo. Chúng ta cũng biết răng có những người ở cùng cấp độ của chúng ta. Đôi 
khi chúng ta nhận thức được một số người thậm chí dưới mức của chúng ta. Nó giống như 
khi chúng ta đứng trên thang cuốn, chúng ta có thể thấy những người ở phía trên, những 
người ở phía dưới và những người ở giữa. Khi chúng ta nghĩ về Tăng thân, chúng ta thấy 
mọi người ở các cấp độ khác nhau. Chúng ta chỉ nghĩ rằng, “Nếu người đó có thê đạt đến cấp 
độ cao hơn một ngày nào đó. Tôi cũng có thể đạt đến cấp độ cao hơn một ngày nào đó”. Điều 
này cho chúng ta can đảm đề thực hành. Khi chúng ta xem xét làm thế nào ngay cả những 
người ở mức thấp nhất một ngày nào đó sẽ đạt đến mức cao nhất, chúng ta được truyền cảm 
hứng đề thực hành. Tùy niệm về Tăng đoàn chúng ta suy niệm về những đức tính tương tự. 


TÙY NIỆM THÂN 

Chúng ta có thể nuôi dưỡng những phẩm chất tương tự trong chúng ta. Chúng ta có thê 
kiểm tra bản thân để khám phá mức độ chúng ta sở hữu những phẩm chất này trong chúng 
ta. Tương tự như vậy, chúng ta kiểm tra bản thân đến mức độ những phẩm chất này không có 
trong chúng ta. Điều này hướng dẫn chúng ta cần phải luyện tập phẩm chất gì để đạt đến sự 
giác ngộ. Kiến thức này truyền cảm hứng và khuyến khích chúng ta. Khi chúng ta suy niệm 
về Phật, Pháp và Tăng, chúng ta được truyền cảm hứng để trau dồi những phẩm chất này đưa 
đến sự thanh tịnh trong chúng ta. Khi chúng ta suy niệm về chính mình, chúng ta có thê thấy 
chúng ta đang đứng trên thang cuốn nhưng đang di chuyên lên trên từng chút một. Cho dù 
thang cuốn chậm đến mức nảo, chúng ta vẫn đang di chuyền với nó. Chúng ta đang dần tiến 
bộ. Tốc độ của chúng ta phụ thuộc vào mức độ nhiệt tình và nỗ lực của chúng ta dành cho nó. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 27 


ñIRI TITẠN ll: 
TRAU DỒI NHŨNG TU TƯỞNG THIÊN 


Sau khi suy niệm về Phật, Pháp, Tăng và chính mình thì chúng ta có cảm hứng để thực 
hành và trưởng dưởng những Phẩm hạnh cao thượng này trong chúng ta. 

Phản ánh trên: 

NHẬN BIẾT THỰC TẾ CỦA CUỘC SÓNG 
(A)NHẬN BIẾT THỰC TÉ CỦA CUỘC SÓNG 
Phản ánh trên sự vô thường, khổ, vô ngã của tất cả hoàn cảnh, hiện tượng, sự vật 
(B) XẢ LY, BÌNH THẢN 
Phản ánh trên những bắt toại nguyện và sự dính mắt vào thỏa mãn đam mê cảm giác dục lạc. 
(C) TÌNH THƯƠNG CAO THƯỢNG - TỪ BI 
Quan tâm vô ngã vị tha đến sự an vui của tất cả chúng sinh 
(D) HẠNH PHÚC 
Trải nghiệm hạnh phúc vô ngã. 
(E) TĨNH LẶNG, AN TỊNH 
Tập trung chú ý vào trải nghiệm bên trong và đưa đến sự tĩnh lặng của tâm trí 

CHU TRÌNH HÀI HÒA CỦA THIÊN ĐỊNH 

Phương pháp thiền này bắt đầu một chu trình hài hòa mang lại sự biến đổi một cá nhân, 
dẫn đến đạt được những Phẩm hạnh: xả ly, bình thản, từ bị, hạnh phúc và tĩnh lặng của tâm 
trí. Hãy nhớ rằng sự thay đối này chủ yếu dần dần và không đột ngột. Nó phụ thuộc số lượng 
nỗ lực tinh tấn trong thực hành. 


[II TRÌNMI THIÊN tIỊN 


CÁI NHÌN SÁNG SUÓT VÈẺ THỰC TẾ CUỘC SÓNG: 
Vô thường, Khô, Vô ngã 


XẢÁ LY: 
LỰA CHỌN TƯ TƯ ỞNG Phản ánh trên sự bất toại 


Tâm xả và Niệm hơi thơ nguyện vào thỏa mãn đam 
mê cảm giác dục lạc. 


HẠNH PHÚC: TỪ BI 
Hoan hỷ Tâm từ, tâm bị 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 28 


AN TỊNH: 


NHẬN BIẾT THỰC TẾ CỦA CUỘC SÓNG: 
Logic của sự phản ảnh này: 

1. Vô thường (anicca): 

Vũ trụ không có thực thể 

Chỉ có những hoạt động (Hành) 

(Thực thê là một cái gì đó tồn tại như tự chính nó, tôn tại riêng biệt trong vũ trụ. 

Hành là những cái gì hình thành do nhiều yếu tố, điều kiện hợp lại) 

Mọi hoạt động đều có sự khởi đầu và kết thúc và không thể đoán trước được sự thay đôi 
ở đoạn giữa. Mọi hoạt động đều phụ thuộc vào một số điều kiện. Khi có những điều kiện 
thì có hoạt động khởi đầu và tiếp diễn. Khi mất đi hoặc phá hủy một điều kiện thì hoạt động 
dừng lại. Tất cả những thực thể rõ ràng là cấu trúc tinh thần. Tất cả những gì tôi gọi là của 
tôi hay bản thân tôi là câu trúc tỉnh thần hay gọi là hành (sankhara). 

Hành có hai loại: chủ quan và khách quan. Hành chủ quan là “bản thân”. Hành khách quan 
là “thế giới, vũ trụ” và “mọi thứ” trong đó. Tất cả những gì chúng ta tìm thấy là các hoạt 
động chủ quan và khách quan. Hành có thể là tinh thần hay vật chất. Một hành như vậy phụ 
thuộc vào những điều kiện. 

Mỗi hành phụ thuộc vào những điều kiện là nguyên nhân đưa đến thay đổi, hoại diệt, tan 
Tã. 
Khi các điều kiện thay đổi, tách rời, hoặc bị phá hủy thì hành cũng thay đổi, tách rời hay 
bị phá hủy. 

Vì vậy tất cả các hành là không ổn định, vô thường (sabbe sankhara anicca). 


2.Khổ (dukkha) 

Tất cả những gì gọi là của tôi hoặc bản thân tôi đều không ổn định. Những gì không ồn 
định là không chắc chắn. Những gì không chăn chắn là bất toại nguyện và khô. 

Tất cả các hành là khổ (sabbe sankhara dukkha). 

3.Vô ngã (anatta) 
Cái gì khổ là điều tôi không mong muốn. Nếu đó không phải là điều tôi mong muốn, thì nó 
không thuộc quyền lực của tôi. Nếu nó không thuộc quyền lực của tôi, thì nó không phải là 
của tôi. Bất cứ điều gì không phải là của tôi không thê là tôi, hoặc thậm chí một phần là tôi. 
Bắt cứ điều gì không phải là tôi, hoặc không phải của tôi, hoặc không phải “bản thân” của 
tôi là vô ngã. Tất cả pháp là vô ngã (sabbe dhamma anatta). Những gì là vô ngã thì không 
thể là cá nhân. Những gì không thể là cá nhân không nên được cá nhân hóa. Nếu những gì 
không thể là cá nhân đã được cá nhân hóa thì đau buôn, than thở, đau khổ, phiền muộn và 
trầm cảm theo sau. Đề giải quyết vẫn đề này, người ta nên thực hành vô ngã. 

Tất cả các hành vô ngã thì chấm dứt khổ đau. 

SỰ THỰC HÀNH ĐI ĐÉN SỰ NHẬN BIẾT 

Chung- Cá nhân 

Điều này là để áp dụng Chánh kiến (cái nhìn đúng đắn, hài hòa) một cách chi tiết trên mọi 
thứ chúng ta đã thực hành vô ngã. 

1. Tôi đang bị lão hóa. Tôi đã không vượt qua lão hóa. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 29 


2. Tôi là đối tượng của bệnh tật. Tôi đã không vượt qua bệnh tật. 

3. Tôi phải chịu cái chết. Tôi đã không vượt qua cái chết. 

Tất cả những gì gần gũi và thân thương đối với tôi, vốn là nguồn hạnh phúc, có thê thay 
đổi và chia ly. Khi những điều này đang thay đối và tách biệt; tất cả những gì còn lại chỉ là 
trạng thái cảm xúc của tôi, đó là nghiệp (kamma), trạng thái cảm xúc này làm tôi theo đuổi 
vào trạng thái không hạnh phúc hoặc xáo trộn. Bằng sự phụ thuộc vảo sự thay đôi những 
điều kiện mang lại hạnh phúc, tôi trải qua đau khô và bất hạnh. 

Không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài này cho hạnh phúc của tôi, tôi nuôi dưỡng 
sự xả ly, bình thản, từ bị, hoan hỷ và an tịnh. Tôi nhờ đó có được hạnh phúc nội tâm thực 
sự. Khoái cảm là sự kích thích của các giác quan. Hoan hỷ là một trạng thái của tâm trí thoát 
khỏi những cảm xúc ích kỷ. 

Những cảm xúc như vậy là nguyên nhân dẫn tôi tái sinh. Do đó, tôi sẽ không giữ những 
thứ không ôn định, vô thường dẫn đến tuổi già, bệnh tật và cái chết. Do đó, mục đích duy 
nhất của tôi trong cuộc sống là thanh lọc những suy nghĩ của chính mình. Nghiệp là gia tài 
duy nhất của tôi. Tôi sinh ra nghiệp. Bạn bè, người thân, bố mẹ cũng là nghiệp. Nơi nương 
tựa duy nhất của tôi là nghiệp của tôi. Dù tôi làm gì, dù tốt hay xấu, nó đều trở thành gia tài 
của tôi. Đây là cách sống, không chỉ đối với tôi, mà còn đối với tất cả chúng sinh. 

(Suy nghĩ cuối cùng này sẽ dẫn đến sự xả ly, bình thản trong một người cũng như tình 
thương vô ngã, vị tha cho tất cả chúng sinh. Điều này cũng dẫn đến sự chấm dứt ý thức bản 
thân, dẫn đến sự biến mắt của đau khổ và đạt được sự bình tĩnh, tĩnh lặng của tâm trí). 

Riêng 

I. Đối với tất cả con người, nhiệm vụ của họ phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi vì nó phụ 
thuộc vào những điều kiện, nó không ôn định. Bởi vì nó không ốn định, nó bất toại nguyện. 
Bởi vì nó bất toại nguyện, nên nó không chỊu sự kiểm soát của họ. Bởi vì nó không thuộc 
quyền kiểm soát của họ, nó không phải là của họ. Bởi vì nó không phải là của họ, nó không 
phải là chính họ hoặc là một phần của chính họ. 

2. Đối với tất cả con người, địa vị xã hội của họ phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi vì 
nó phụ thuộc vào những điều kiện, nó không ôn định. Bởi vì nó không ôn định, nó bắt toại 
nguyện. Bởi vì nó bất toại nguyên, nó không năm trong tầm kiểm soát của họ. Bởi vì nó 
không thuộc quyền kiểm soát của họ, nó không phải là của họ. Bởi vì nó không phải là của 
họ. Nó không phải là chính họ hoặc là một phần của chính họ. 

3. Đối với tất cả con người, sự giàu có của họ (tài khoản ngân hàng, nhà cửa, xe hơi và các 
tài sản khác) phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi vì nó phụ thuộc vào nhũng điều kiện, nó 
không ôn định. Bởi vì nó không ôn định, nó bất toại nguyện. Bởi vì nó bất toại nguyện, nó 
không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Bởi vì nó không thuộc quyền kiểm soát của họ, nó 
không phải là của họ. Bởi vì nó không phải là của họ, nó không phải là chính họ hay là một 
phần của chính họ. 

4. Đối với tất cả con người, các thành viên gia đình của họ (cha mẹ, vợ / chồng, con cái và 
những người thân khác) phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi vì chúng phụ thuộc vào những 
điều kiện, chúng không ổn định. Bởi vì chúng không ồn định, chúng bất toại nguyện. Bởi 
vì chúng bắt toại nguyện, nên chúng không chịu sự kiểm soát của họ. Bởi vì chúng không 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 30 


thuộc quyền kiểm soát của họ, chúng không phải là của họ. Bởi vì chúng không phải là của 
họ, chúng không phải là chính họ hoặc là một phần của chính họ. 

5, Đối với tất cả con người, bạn bẻ và cộng sự của họ phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi 
vì chúng phụ thuộc vào những điều kiện, chúng không ôn định. Bởi vì chúng không ổn định, 
chúng bất toại nguyện. Bởi vì chúng bắt toại nguyện, chúng không chịu sự kiểm soát của 
họ. Bởi vì chúng không thuộc quyền kiểm soát của họ, chúng không phải là của họ. Bởi vì 
chúng không phải là của họ, chúng không phải là chính họ hoặc là một phần của chính họ. 

6. Đối với tất cả chúng sinh, bản thân của họ (cơ thể, cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ) phụ 
thuộc vào những điều kiện. Bởi vì chúng phụ thuộc vào những điều kiện, chúng không ồn 
định. Bởi vì chúng không ổn định, chúng bất toại nguyện. Bởi vì chúng bất toại nguyện, nên 
chúng không chịu sự kiểm soát của họ. Bởi vì chúng không thuộc quyền kiểm soát của họ, 
chúng không phải là của họ. Bởi vì chúng không phải là của họ, chúng không phải là chính 
họ hoặc là một phần của chính họ. 


1. Nhiệm vụ của tôi phụ thuộc vào điều kiện. Bởi vì nó phụ thuộc vào điều kiện, nó không 
ồn định. Bởi vì nó không ổn định, nó bất toại nguyên. Bởi vì nó bất toại nguyện, nó không 
nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Bởi vì nó không thuộc quyền kiểm soát của tôi, nên nó 
không phải là của tôi. Bởi vì nó không phải là của tôi, nó không phải là “cái tôi” của tôi, cũng 
không phải là một phần của “cái tôi” của tôi. 

2. Địa vị xã hội nhận thức của tôi phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi vì nó phụ thuộc 
vào những điều kiện, nó không ồn định. Bởi vì nó không ồn định, nó bất toại nguyện. Bởi vì 
nó bất toại nguyện, nên nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Bởi vì nó không thuộc 
quyền kiểm soát của tôi, nó không phải là của tôi. Bởi vì nó không phải là của tôi, nó không 
phải là “cái tôi” của tôi, hay là một phần của “cái tôi” của tôi. 

3. Sự giàu có của tôi (tài khoản ngân hàng, nhà cửa, xe hơi và các tài sản khác) phụ thuộc 
vào những điều kiện. Bởi vì nó phụ thuộc vào điều kiện, nó không Ổn định. Bởi vì nó không 
ồn định, nó bắt toại nguyện. Bởi vì nó bất toại nguyện, nó không nằm trong tầm kiểm soát 
của tôi. Bởi vì nó không thuộc quyền kiểm soát của tôi, nó không phải là của tôi. Bởi vì nó 
không phải là của tôi, nó không phải là “cái tôi” của tôi, hay là một phần của “cái tôi” của tôi. 

4. Thành viên gia đình tôi (cha mẹ, vợ / chồng, con cái và những người thân khác) phụ 
thuộc vào những điều kiện. Bởi vì chúng phụ thuộc vào những điều kiện, chúng không ồn 
định. Bởi vì chúng không ổn định, chúng bắt toại nguyện. Bởi vì chúng bắt toại nguyện, 
chúng không thuộc quyền kiểm soát của tôi. Bởi vì chúng không thuộc quyền kiểm soát của 
tôi, chúng không phải là của tôi. Bởi vì chúng không phải là của tôi, chúng không phải là 
“cái tôi” của tôi, hay là một phần của “cái tôi” của tôi. 

5. Bạn bè và cộng sự của tôi phụ thuộc vào những điều kiện. Bởi vì chúng phụ thuộc vào 
điều kiện, chúng không ồn định. Bởi vì chúng không ồn định, chúng bắt toại nguyện. Bởi vì 
chúng bắt toại nguyện, nên chúng không thuộc quyền kiểm soát của tôi. Bởi vì chúng không 
thuộc quyền kiểm soát của tôi, chúng không phải là của tôi. Bởi vì chúng không phải là của 
tôi, chúng không phải là “cái tôi” của tôi, hay là một phần của “cái tôi” của tôi. 

6. Cái tôi của tôi (cơ thể, cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ) phụ thuộc vào những điều kiện. 
Bởi vì nó phụ thuộc vào điều kiện, nó không ổn định. Bởi vì nó không ổn định, nó bắt toại 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3l 


nguyện. Bởi vì nó bất toại nguyện, nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Bởi vì nó 
không thuộc quyền kiểm soát của tôi, nó không phải là của tôi. Bởi vì nó không phải là của 
tôi, nó không phải là bản thân tôi, hay là một phần của bản thân tôi. 

Chung - Phố thông 

1. Tất cả chúng sinh đều bị lão hóa. Tất cả chúng sinh không thoát khỏi sự lão hóa. 

2. Tất cả chúng sanh đều bị bệnh. Tất cả chúng sanh không thoát khỏi bệnh tật. 

3. Tất cả chúng sanh đều phải chịu cái chết. Tất cả chúng sanh không thoát khỏi cái chết. 

Tất cả những gì gần gũi và thân thương đối với họ, là nguồn hạnh phúc, có thể thay đổi và 
chia ly. Khi những điều này đang thay đổi và tách rời, tất cả những gì còn lại là trạng thái 
cảm xúc (nghiệp). Trạng thái cảm xúc này làm cho họ không hạnh phúc. Bằng cách phụ 
thuộc vào những điều kiện thay đôi cho hạnh phúc, họ trải qua nỗi buồn và bắt hạnh. Khi họ 
không phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài này cho hạnh phúc, họ nuôi dưỡng sự xả ly, 
bình thản, từ bị, hoan hỷ và an tịnh. Điều này mang lại cho họ hạnh phúc thực sự. 
Được và mắt, danh tiếng và tiếng tăm, khen ngợi và đồ lỗi, niềm vui và nỗi đau đều không 
ồn định, không chắc chăn và thay đổi, thăng trầm của cuộc sống. Thay đổi có ở dạng: 

Được hay mất (laba, alaba) 

Địa vị xã hội hoặc mắt địa vị xã hội (yasa, ayasa) 

Khen ngợi hoặc đồ lỗi (pasansa, ninda) 

Niềm vui hay đau khổ (sukha, dukkha) 


“Có thể tâm trí tôi không bị lay chuyển bởi những thăng trầm của cuộc sống. Có thể tâm 
trí của tất cả chúng sinh không bị lay chuyển bởi những thăng trầm này. Chúc tất cả chúng 
sinh được khỏe mạnh và hạnh phúc ' 

(Lưu ý: Cô găng duy trì những suy nghĩ trên trong tâm trí của bạn liên tục, bằng cách lặp 
lại chúng thường xuyên) 


DISPASSION- XẢÁ LY 

Suy ngẫm về những đau khổ theo đuôi khoái cảm và những dính mắt. Suy ngẫm về những 
điều sau đây liên quan đến các ví dụ cụ thể từ cuộc sống của chính bạn. Xem xét quá khứ 
của chính bạn dưới ánh sáng của giáo huấn này: 

1. Sự phát sinh của thù hận hoặc ham muốn là sự phát sinh đau khổ. Càng ghét hoặc dễ 
chịu đối tượng ghét hoặc mong muốn, thì càng đau khổ với thù hận hoặc ham muốn. 

2. Sự thất vọng của ham muốn, khi không được thỏa mãn thậm chí còn tồi tệ hơn. Sự đau 
khổ này cũng có thể dẫn đến đau khổ của người khác. Sự đau khổ này trong, cùng cực, có thể 
dẫn đến tội ác và tự tử. Không phải lúc nào cũng có thể thỏa mãn ham muốn. 

3. Cuộc đấu tranh đề thỏa mãn dục vọng cũng có thể không hạnh phúc. Việc thất bại về 
sự thỏa mãn sau một cuộc đấu tranh không vui vẻcó thê là một sự thất vọng thậm chí còn 
đau khổ hơn. 

4. Thành công trong sự hài lòng sau một cuộc đấu tranh không vui vẻ có thể là một sự giải 
thoát tuyệt vời . Việc giải phóng căng thăng khi có được đối tượng mong muốn là những gì 
được trải nghiệm như hạnh phúc hay niềm vui bình thường. 

5. Một khi đối tượng mong muốn có được, chúng ta không còn nhận được bắt kỳ niềm 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 32 


vui nào từ nó. Nó cũng có thê trở nên cũ kỹ và bất toại nguyện. Niềm vui là vô thường. 

6ó. Những gì đã thu được được cá nhân hóa là “đây là của tôi”. Mất đi những gì đã được 
cá nhân hóa là đánh mắt một phần của bản thân. Ý nghĩ về sự mất mát mang lại cảm giác bắt 
an và âu lo. Điều này làm cho người ta bắt đầu bảo vệ những gì đã thu được và cá nhân hóa. 

7. Cuộc đấu tranh để bảo vệ và duy trì những gì đã đạt được cũng không thoải mái. Bảo 
vệ bao gồm nhiều âu lo, lo lắng, khó chịu về tinh thần và thê chất, căng thăng và đau khô. 

§. Cuối cùng, chúng ta không thẻ tránh chia tay với những gì đã đạt được và được cá nhân 
hóa. Khi chia tay, sự đau khổ là rất lớn. 

9. Nhưng chu trình bắt đầu lại bất chấp những đau khổ liên quan. Đây là cách chúng ta 
ngu ngốc đau khổ, bị dính mắt vào cảm xúc. Mù quáng bởi cảm xúc của chúng ta, chúng ta 
không bao giờ nhận thức được những đau khổ mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta bắt đầu 
chu trình này thông qua cá nhân hóa và tiếp tục chịu đựng đau khô. 

10. Chỉ bằng cách nhận thức được sự đau khổ này, chúng ta mới thoát khỏi nỗi đau khô 
tự gây ra này. Trên thực tế, nó không được thực hiện bởi chúng ta. Đó là một cái gì đó xảy 
ra với chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của một quá trình tự nhiên. Trí tuệ của Đức Phật chỉ 
cho chúng ta con đường thoát khổ. Những gì vô thường, không chắc chắn, và tự ngã nên 
được từ bỏ. 

Biểu đồ dòng chảy dưới đây minh họa sự nguy hiểm của việc theo đuổi các cảm giác dục 
lạc, như được mô tả trong Mahanidana Sutta trong Đối thoại của Đức Phật (DB). 


CẢM XÚC HAM MUÓN 


THEO ĐUÔI ĐỘI TƯỢNG CỦA THAM ÁI 


ĐẠT ĐƯỢC 


NHÂN CÁCH HÓA VỚI CÁI GÌ ĐẠT ĐƯỢC 


ĐAM MÊ VÀO CÁI GÌ ĐẠT ĐƯỢC 


THOẢÁN MÃN MONG MUÔN TỪ CÁI GÌ ĐẠT ĐƯỢC 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 33 


DÍNH MÁT ĐÉN CÁI GÌ ĐẠT ĐƯỢC 


GHEN TY- KHÔNG MUÓN CHIA SẺ VỚI 
NGƯỜI KHÁC,CÁI GÌ ĐẠT ĐƯỢC 


XUNG ĐỘT VỚI NGƯỜI KHÁC: PHÀN NÀN, ĐÁNH NHAU, 
TRANH LUẬN, KHUYÉN KHÍCH VŨ KHÍ, LỪA DÓI, NGÔN TỪ KHÔNG HAY 
SỰ SINH KHỞI CỦA TÁT CÁ ĐIÊU ÁC 


TỪ ñl 

Huân tập Từ bỉ 

1. Lòng từ bao la rộng khắp (tâm từ) 

2. Đồng cảm (tâm bi) 

Lòng từ bi có không gian rộng lớn gọi là lòng nhân từ bao la (metta) và chiều sâu gọi là 
sự đồng cảm (karuna). 

Tâm từ là một khát khao hết lòng ước mong răng tất cả chúng sanh đều được sông an lành 
hạnh phúc. Tâm từ không phải là tình yêu thương theo ý nghĩa thông thường: là một tình yêu 
thương gắn liền với một cá nhân, hoặc tình thương của một người dành cho các thành viên 
trong gia đình. Tâm từ không phải lòng yêu nước hay tình yêu đối với toàn nhân loại. Tâm 
từ là khát khao cho lợi ích của tất cả chúng sanh mà không có ngoại lệ, thậm chí bao gồm cả 
động vật và thậm chí những sinh vật chưa biết ở thế giới khác. Tâm từ không có yếu tố lợi 
ích cá nhân trong lợi ích của tất cả chúng sanh và không có sự phân biệt, ngoại lệ. 

Lòng nhân từ bao la không có yếu tổ lợi ích cá nhân trong lợi lạc của tất cả chúng sinh và 
không có ngoại lệ. Nó giống như một giọt nước chảy vào đại dương và biến đổi bản sắc của 
nó băng cách hòa vào nước của đại dương. Cũng như thế, lợi ích cá nhân bao gồm cả chính 
mình bị hủy hoại trong lợi ích của tất cả chúng sinh. Quan tâm đến người khác không trái 
với lợi ích cá nhân. Tâm từ thì mở rộng sự quan tâm lợi ích cá nhân đến sự quan tâm lợi lạc 
chúng sinh mà không có ngoại lệ. Sở thích của một người, ban đầu rất hẹp, chỉ quan tâm đến 
bản thân; bây giờ được mở rộng để bao gồm tất cả chúng sinh mà không có ngoại lệ. Tâm 
từ là tâm lượng bao la rộng khắp không có giới hạn. 


Đồng cảm (Karuna) chiều sâu là mối quan tâm của một người sâu sắc như thế nào trong 
an vui hạnh phúccủa tất cả chúng sinh. Đó là sự quan tâm đến lợi lạc của tất cả chúng sinh 
mà không tạo ra bất kỳ sự phân biệt nào giữa bản thân và người khác. An vui hạnh phúccủa 
người khác cũng quan trọng như của chính mình, ví như người mẹ quan tâm đến an vui hạnh 
phúccủa chính đứa con mình. Đồng cảm (karuna) cũng phải phù hợp với nỗi buồn và hạnh 
phúc của người khác như thể đó là của riêng mình. Nó có thể được gọi là sự cảm thông hoặc 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 34 


đông cảm nơi rung động trái tim của người khác và có thê hiêu được quan điêm của người 
khác và cảm nhận nó. 


Đồng cảm có thể được hướng vào năm mức độ khổ (dukkha): 

I. Đồng cảm cho những người đã mất những gì họ sở hữu (người - qua cái chết, mọi thứ - 
thông qua trộm cắp, thiên tai, v.v.) và cho những người không thể có được những gì họ muốn 
do không có khả năng. 

2. Đồng cảm với những người đã đánh mắtbản sắc bản thân (mất vị trí trong xã hội, chịu 
đựng mặc cảm tự t1, thử thách bản ngã, v.v... ). 

3. Đồng cảm với chúng sinh trong thế giới loài người (trong các nhà tù, bệnh viện, trại tị 
nạn và những người bị bỏ đói, đàn áp, v.v....). 

4. Đồng cảm với những sinh vật ít đặc quyền khác (động vật, ngạ quỷ, chúng sinhtrong địa 
ngục), mà bạn có thể không biết. 

5. Đồng cảm cho những người đang lo lắng hoặc ăn năn về những hành động sai trái của 
họ. 


Đồng cảm có thể được hướng vào năm mức độ lạc, niềm vui (sukha): 

1. Đồng cảm cho những người đã đạt được nhiều điều họ mong muốn 

ĐÀ Đồng cảm cho những người đã đạt được bản sắc của họ 

3. Đồng cảm cho những chúng sinh đặc quyền hơn trong thế giới con người thoải mái và 
hạnh phúc 

4. Đồng cảm cho những chúng sinh đặc quyền hơn trên thiên đàng 

5. Đồng cảm cho những người đang tận hưởng sự tự do khỏi cảm giác tội lỗi và lợi ích của 
việc tốt và trong sạch tâm trí 

6ó. Đồng cảm không chỉ đơn thuần là sự cộng hưởng đồng cảm với nỗi buồn của người 
khác rung động cùng với điều đó nhưng cũng là lời chúc mừng cho người khác hạnh phúc 
và sự thoải mái. 

Huân tu Tâm từ metta: 

Chúng ta bắt đầu bằng cách thực hiện những mong muốn tốt đẹp cho bản thân trước tiên, 
cũng mong muốn an vui hạnh phúc của chính mình. Đây là những gì chúng ta là tất cả: tự 
cho mình là trung tâm. Đó là những mong muốn tự làm trung tâm mà chúng ta mở rộng 
mong muốn đó để bao gồm tất cả chúng sinh. Đó là cách chúng ta mở rộng tâm trí. Điều 
quan trọng là suy xét những suy nghĩ này với cảm giác sâu sắc thay vì chỉ bằng lời nói. Bởi 
vì cảm giác được kết nối với một hình ảnh tinh thần, điều quan trọng là phải hình dung khu 
vực bạn lan truyền cảm giác từ bị. 

Do đó suy nghĩ như sau: 

Bước I 

Tôi có thể khỏe mạnh, thoải mái, bình yên và hạnh phúc, thoát khỏi đam mê, không hận 
thù, không bị nhằm lẫn, không lo lắng, không sợ hãi, và tôi có thể duy trì bản thân mình một 
cách vô tư, xả ly, từ bi, hạnh phúc và yên bình. 

Bước II 

Cũng như tôi nên được khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, có thê tất cả chúng sinh trong 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 35 


cõi ta bà này đều khỏe mạnh, thoải mái, bình yên và hạnh phúc (mà không tạo ra bất kỳ sự 
phân biệt nào giữa bản thân và chúng sinh khác). 

Có thể tất cả chúng sinh trong căn phòng này dù là người hay không phải người, nhỏ hay 
lớn, xa hay gần, hữu hình hay vô hình, được biết hay không biết, không bị đam mê, không 
bị thù hận, không bị nhằm lẫn, không phải lo lắng, không sợ hãi, và tất cả chúng sinh có thê 
duy trì bản thân mình vô tư, xả ly, từ bi, hạnh phúc và yên bình. 


Bước IH 

Tiếp tục lặp lại công thức tương tự như trên để mở rộng những mong muốn tốt đẹp này ra 
bên ngoài tất cả chúng sinh trong việc mở rộng vòng tròn đồng tâm, di chuyền từ tịnh xá đến 
thành phó, đến tỉnh, quốc gia, lục địa, trái đất và toàn bộ vũ trụ, và thậm chí vượt ra ngoài vũ 
trụ, tất cả các lĩnh vực của sự tồn tại được biết và chưa biết, không có giới hạn, không giới 
hạn, đến vô tận mà không loại trừ bất cứ ai. 


Bước IV 
Vẫn còn trong giai đoạn cuối của tâm từ cho tât cả chúng sinh mà không có ngoại lệ, càng 
lâu càng tôt. 


Huân tu Tâm bỉ (karuna): 

Hãy nghĩ về tất cả những chúng sinh đang đau khổ, ở đây trong thế giới loài người, và 
thậm chí trong thế giới của ngạ quỷ và địa ngục, mà bạn có thê không nhìn thấy hoặc tưởng 
tượng. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và cảm nhận sự đau khô của họ như thể đó là của 
riêng bạn. Mong rằng những sinh mệnh này sẽ thoát khỏi mọi đau khổ càng sớm càng tốt. 
Chúc họ sớm tìm được hạnh phúc. 

Mong muốn họ thoát khỏi đam mê, thoát khỏi hận thù, thoát khỏi sự sai lầm, thoát khỏi 
những lo lắng và thoát khỏi nỗi sợ hãi. Có thể tất cả họ đều vô tư, xả ly, từ bi, hạnh phúc và 
yên bình. 

Bây giờ hãy nghĩ về tất cả chúng sinh trong điều kiện dễ chịu ở đây, trong thế giới con 
người này cũng như bên ngoài, trong thế giới khoái lạc trên thiên đàng cực lạc, thế giới hòa 
bình của hình thức và thế giới hòa bình trống rỗng của các hình thức. Hãy thử tưởng tượng 
họ hạnh phúc và bình yên như thế nào và cảm thấy hạnh phúc về hạnh phúc của họ. Mong 
rằng hạnh phúc của chúng sinh sẽ kéo dài. Mong rằng chúng sinh không có đam mê, không 
bị thù hận, không bị sai lầm, không phải lo lắng, không sợ hãi, và tất cả chúng sinh có thếvô 
tư, xả ly, từ bi, hạnh phúc và yên bình. 


Huân tu hạnh phúc vô ngã vị tha (Mudita): 

Với sự tu dưỡng từ bi và đồng cảm, ý thức bản thân đã vượt ra khỏi giới hạn của nó để 
trở thành ý thức của tất cả chúng sinh;ý thức bản thân đã được chuyên thành ý thức toàn thê 
chúng sinh. Sự hủy hoại ý thức bản thân này khiến mọi bất hạnh đau khô chấm dứt. Những 
gì còn lại là kinh nghiệm tốt đẹp của hạnh phúc, đôi khi được gọi là sự sung sướng. Đây là 
hạnh phúc của vô ngã vị tha. Tu dưỡng hạnh phúc này bằng cách nghĩ, “có thể tất cả chúng 
sinh đều khỏe mạnh và hạnh phúc”. Cố gắng duy trì trạng thái hạnh phúc vô hạn này càng 
lâu càng tốt mà không có ý thức bản thân. 


Lưu ý: Kinh nghiệm về hạnh phúc vị tha này là kết quả của việc thực hành sự buông bỏ và 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 36 


từ bi. Nó không thể được thực hành độc lập với các trạng thái trước đây. 


Huân tu an tịnh, tính lặng (upekkha): 

Hạnh phúc của vô ngã không phải là một cảm xúc phấn khích. Đó là một trạng thái an tịnh, 
tĩnh lặng. Cố gắng duy trì sự an tịnh hoặc tĩnh lặng này của tâm trí như là bạn có thê. 

Quan sát sự thư giãn của cơ thê và sự bình tĩnh của hơi thở và cảm giác thư giãn thoải mái 
dễ chịu. Duy trì sự bình tĩnh bằng cách tập trung vào cảm giác thư giãn thoải mái. Lưu ý rằng 
khi hạnh phúc được trải nghiệm trong chính chúng ta, sự chú ý sẽ ở bên trong, mà không 
chạy về phía các đối tượng bên ngoài. Khi sự chú ý được tập trung vào nội tâm, tâm trí vẫn 
không bị xáo trộn mà không tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới bên ngoài hoặc hoàn cảnh 
bên ngoài. Đây là nội tâm tĩnh lặng (upekkha). Đó là nội tâm lành mạnh, cần được phân biệt 
với cái gọi là nội tâm bệnh hoạn, không phải là nội tâm chút nào mà là tự hấp thụ. Vẫn trong 
trạng thái yên bình lành mạnh, thư thái, tĩnh lặng này càng lâu càng tốt. 

Sự an tịnh, tĩnh lặngđược tạo ra bởi sự thư giãn của cơ thể và trải nghiệm cảm giác thư 
giãn thoải mái. Đó là một sự nghỉ ngơi của tâm trí, do không có cảm xúc. Nó không được 
tạo ra bởi sự tập trung của tâm trí mà bởi một sự tĩnh lặng của tâm trí do không có sự xáo 
trộn cảm xúc. 

Năm tư tưởng tốt đề được trau dôi thực sự là năm giai đoạn trong quá trình chuyên đôi của 
tâm trí. Nói cách khác, chúng là năm phần của một chu kỳ thay đồi, cuối cùng trở thành năm 
khía cạnh của cùng một trạng thái tâm trí cuối cùng. 


[III TRÌNH THIÊN 


CÁI NHÌN SÁNG SUỎT VÉ THỰC TẺ CUỘC SÔNG: 
Vô thường, Khổ, Vô ngã 


XẢ LY: 


LƯA CHON TƯ TƯỞNG Phản ánh trên sự bất toại 
nguyện vào thỏa mãn đam 
mê cảm giác dục lạc. 


TỪ BI 
Tâm từ, tâm bị 


AN TỊNH: 
Tâm xả và Niệm hơi thơ 


HẠNH PHÚC: 
Hoan hỷ 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 37 


Cái nhìn sáng suôt - Đạt được Chánh Kiến 

Xả ly - Chánh kiến dẫn đến việc từ bỏ những ham muốn tự cho mình là trung tâm. 

Từ bi - Khi sự ích kỷ biến mắt, người ta có thể quan tâm đến an vui, hạnh phúc của người 
khác. 

Hạnh phúc .... Khi tự hấp thụ và lo lắng về bản thân không còn nữa, đó là trải nghiệm của 
hạnh phúc. 

An tịnh, tĩnh lặng - Trải nghiệm hạnh phúc vị tha không phải là một hứng thú, mà là một 
trạng thái an tịnh, tĩnh lặng. 

Cái nhìn sáng suốt....Sự tĩnh lặng dẫn đến tâm trí lắng đọng bên trong, khi sự hướng nội 
thực sự trở nên khả thi. Hướng nội dẫn đến sự chiêm nghiệm của trải nghiệm, thay vì tồn tại, 
đó là một sự thay đổi quan điểm. Điều này dẫn đến sự thức tỉnh từ “giấc mơ tồn tại”. Đây 
là sự giải thoát hoặc giải phóng (vimutti) khỏi nguyên nhân cảm xúc và đau khổ hiện hữu. 

Nếu cái nhìn sáng suốt hoàn toàn này chưa đạt được, chu trình hài hòa lại bắt đầu. 


Chánh định (samma samadhi) 

Đây là trạng thái nội tâm cân bằng với những thay đổi của môi trường, hoặc sự trở lại với 
sự tinh khiết và tĩnh lặng ban đầu của tâm trí đã bị mất do phản ứng cảm xúc đối với sự kích 
thích của các giác quan đưới hình thức thu hút và đây lùi. Trạng thái cân bằng này bao gồm 
năm phần: 

L. Tư duy (vitakka) 

2. Tìm tòi, thẩm vấn (vicara) 

3. Sự hÿ lạc, niềm hoan hỷ (pili) 

4. Hạnh phúc (sukha) 

5. Nhất tâm (ekaggata): tập trung chú tâm vào một đối tượng 

Tứ niệm xứ (sati + upatthana): là sự chú tâm tỉnh giác quan sát bên trong 

Niệm hơi thở (anapana sati): Chú ý đến hơi thở vào và ra 

Khi thực hành quán niệm này, hành giả đi vào rừng, dưới một gốc cây hoặc ngôi nhà trồng, 
ngồi xếp bằng hay bắt chéo chân với lưng ngồi thắng. 

Sau khi rút sự chú ý khỏi môi trường bên ngoài, hành giả tập trung sự chú ý của anh ấy bên 
trong (cơ thể, cảm giác, tâm trạng, suy nghĩ). 


Nhận thức đây đủ, tôi hít vào; và nhận thức đây đủ, tôi thở ra. 

Khi thở dài, tôi biết “Tôi đang thở dài”; Khi thở ra dài, tôi biết “Tôi đang thở ra dài”. 
Khi thở ngăn, tôi biết “Tôi đang thở ngăn”; Khi thở ra ngắn, tôi biết “Tôi đang thở ra ngăn”. 
Nhận thức được cảm giác toàn thân, tôi hít vào 

Nhận thức được cảm giác toàn thân, tôi thở ra 

Thư giãn các hoạt động cơ thể - an tịnh thân hành - tôi hít vào 

Thư giãn các hoạt động cơ thể - an tịnh thân hành - tôi thở ra 

Trải nghiệm hạnh phúc tôi hít vào 

Trải nghiệm hạnh phúc tôi thở ra 

Trải nghiệm niềm vui sướng tôi hít vào 

Trải nghiệm niềm vui sướng tôi thở ra. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 3Š 


Trải nghiệm sự an tịnh, tĩnh lặng tôi hít vào 
Trải qua sự an tịnh, tĩnh lặng tôi thở ra 


Bồn niệm xứ (cattaro satipatthana): Thiết lập bón đối tượng chú ý (chú tâm) 

1. Quan sát các hoạt động của cơ thê - Quán thân (kaya anupassana) 

2. Quan sát các hoạt động của cảm xúc - Quán cảm thọ (vedana anupassana) 

3. Quan sát các hoạt động của tâm tri — Quán tâm (citta anupassana) 

4. Quan sát các hoạt động của những ý nghĩ, tư tưởng — Quán pháp (dhamma anupassana) 


TIÊN NIÊM HIll THÍ 


1.Ngồi với lưng thắng 

2.Quan sát bất cứ căng thắng nảo trên thân thê và thư giãn 

3.Khi cơ thể thư giãn và thả lỏng, sự chú ý sẽ tự nhiên dễ tập trung vào sự thở 

4.Quan sát sự thở một cách tự nhiên, là dài hay ngắn, có bị tắt nghẽn hay không tắt nghẽn 

5.Quan sát cảm giác của toàn thân khi ta thở vào thở ra 

6.Tiếp tục duy trì như vây, cơ thể sẽ bắt đầu được thư giãn 

7.Sau đó ta bắt đầu trải qua cảm giác thoải mái của sự thư giãn 

§.Tiếp thep ta bắt đầu cảm thấy sự hoan hý, hạnh phúc 

9,Tập trung sự chú tâm vào sự hoan hỷ, hạnh phúc và thoải mái. Tận hưởng cảm giác an 
vui, hạnh phúc. Duy trì nó lâu nhất có thể. Thực hành như vậy thường xuyên. 


Những lợi ích của Thiền Niệm Hơi Thở: 
1.Ta cảm thấy bình an trong những phiền não 
2.Ta luôn cảm thấy hoan hi, hạnh phúc 
3.Ta kết nối và cảm thông với mọi người/ bạn bè 
4.Tâm tĩnh lặng, sáng suốt 
5. Ta làm việc hiệu quả hơn. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 39 


f H Lilt 


HAI LOẠI SUY NGHĨ 
IMN VOLUME I-I53] 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Thế Tôn ở Xá vệ (Savatthi), tại Kỳ đà Lâm (Jetavanarama), vườn ông Cấp Cô Độc 
(Anathapondika). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỳ Kheo như vây: “ Này các Tỳ Kheo!”. “Vâng, 
Đức Thế Tôn” các Tỳ Kheo đáp. Thế Tôn giảng như sau: 
- Này Chư Tỳ Kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành Chánh giác, và còn là một Bồ tát, 
Ta suy nghĩ như sau: “Ta sống suy tư và chia hai suy nghĩ: ý nghĩ tốt và ý nghĩ xấu. Như vậy, 
Ta chia ý nghĩ đam mê, giận đữ và bạo lực với ý nghĩ bình thản, định tĩnh, tử tế và an vui” 
Khi ta chăm chú như vậy một cách tỉnh giác và cảnh giác, ý nghĩ dục vọng nảy sinh nơi Ta. 
Ta biết: '“ Một ý nghĩ dục vọng đã nảy sinh nơi Ta, điều này có thể dẫn đến tự hại, đưa đến hại 
người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiển não và không đưa đến Niết Bản”. 
Chư tỷ kheo, khi Ta suy tư: “ý nghĩ dục vọng đưa đến tự hại”, ý nghĩ này được biến mắt. Khi 
Ta suy tư: “ý nghĩ dục vọng này đưa đến hại người”, ý nghĩ này được biến mất. Khi Ta suy 
tư: “ý nghĩ dục vọng đưa đến hại cho cả hai”, ý nghĩ này được biến mất. Khi Ta suy tư: “ ý 
nghĩ dục vọng nảy diệt trí tuệ, dự phần vào phiền não, không đưa đến Niết Bản”, ý nghĩ này 
được biến mất. Chư Tủy kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận ý nghĩ dục vọng. 
Tương tự như vậy, khi một ý nghĩ giận dữ nảy sinh nơi Ta, Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn 
tận ý nghĩ giận dữ. 
Khi một ý nghĩ độc ác nảy sinh trong Ta, Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn tận ý nghĩ độc ác. 


KINM 8IINữ TÂM [IIWEIWA VITAKKA SIITTA] 


“Này các Tỳ Kheo, bất cứ vị Tỳ Kheo nào thường suy tư, quan sát nhiều vấn đề gì, thời tâm 
sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư Tỷ Kheo, nếu Tỳ Kheo thường suy tư, quán sát 
nhiều về ý nghĩ dục vọng, vị ấy từ bỏ sự bình thản, vô tư. Khi tâm đã nặng về dục vọng, thời 
tâm vị ấy có khuynh hướng về ý nghĩ dục vọng. Tương tự như vậy, nếu Tỳ Kheo thường 
xuyên suy tư, quan sắt nhiều về những ý nghĩ sân hận, vị ấy từ bỏ lòng từ. Khi tâm đã nặng 
về sân hận, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về ý nghĩ sân hận. Hoặc nếu Tỳ Kheo thường 
suy tư, quan sát nhiều về những ý nghĩ bạo động, Tỳ Kheo đang từ bỏ sự bình an và khi tâm 
đã nặng về bạo động, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về ý nghĩ bạo động. 

Bằng cách này, Ta đã thấy được sự nguy hại, sựu thấp kém và sự uế nhiễm của pháp bất 
thiện, và thấy sư viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 

Chư tỷ kheo, trong khi Ta sống không phóng giật, tỉnh giác, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi 
ý nghĩ ly dục khởi lên, Ta nhận ra, Ý nghĩ ly dục khởi lên nơi Ta, và ly dục này không đưa 
đến tự hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, 
không dự phần vào phiền não và đưa đến Niết Bàn. Chư Tỷ kheo, nếu Ta suy tư, quan sát ý 

Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 40 


nghĩ ly dục này một đêm, hay một ngày, hay thậm chí cả một ngày và một đêm, không phải 
từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Mà Ta suy tư, quan sát quá lâu, thân Ta có thê mệt mỏi; khi 
thân mệt mỏi thì tâm bị dao động; khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Rồi 
tự nội thân Ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao 
vây? Vì để tâm Ta khỏi dao động. 
Chư tỷ kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, tỉnh giác, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi ý 
nghĩ về lòng từ khởi lên, Ta nhận ra, “ý nghĩ về lòng từ khởi lên nơi Ta, và nó không đưa đến 
tự hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không 
dự phần vảo phiền não và đưa đến Niết Bàn”. Chư Tỷ kheo, nếu Ta suy tư, quan sát ý nghĩ 
lòng từ này một đêm, hay một ngày, hay thậm chí cả một ngày và một đêm, không phải từ 
nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Mà Ta suy tư, quan sát quá lâu, thân Ta có thể mệt mỏi; khi 
thân mệt mỏi thì tâm bị dao động; khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Rồi 
tự nội thân Ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì sao 
vây? Vì để tâm Ta khỏi dao động. 
Chư tỷ kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, tỉnh giác, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi 
ý nghĩ về yên bình khởi lên, Ta nhận ra: “Ý nghĩ về yên bình khởi lên nơi Ta, và nó không 
đưa đến tự hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, 
không dự phần vào phiền não và đưa đến Niết Bàn”. Chư Tỷ kheo, nếu Ta suy tư, quan sát 
ý nghĩ yên bình này một đêm, hay một ngày, hay thậm chí cả một ngày và một đêm, không 
phải từ nhân duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Và Ta suy tư, quan sát quá lâu, thân Ta có thể mệt mỏi; 
khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động; khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. 
Rồi tự nội thân Ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Vì 
sao vậy? Vì đề tâm Ta khỏi dao động. 
“Chư Tý-kheo, nếu vị Tỳ-kheo suy tư, quán sát nhiều về vẫn đề gì thời tâm sanh khuynh 
hướng đối với vẫn đề ấy. Chư Tỷ-kheo, nêu Tỳ-kheo suy tư, quán sát nhiều về ly dục, vị ấy 
từ bỏ ham mê. Khi tâm đã đặt nặng về ly dục, tâm vị ấy có khuynh hướng từ bỏ ly dục. Nếu 
vị Ty-kheo suy tư, quán sát nhiều về về lòng từ, vị ẫy từ bỏ giận giữ, sân hận và bạo động 
và tâm vị ấy có khuynh hướng về khoan dung, yên bình”. 
Từ đó, Ta nhận biết răng chỉ có những suy nghĩ tốt đẹp đó đang xuất hiện nơi tâm Ta. Ta 
nhận ra sự thực hành cảnh giác của mình đã tiến triển, sự chú ý nội tâm không ngừng nghỉ 
của Ta được thiết lập, thân Ta được thư giãn và thoải mái,và tâm trí Ta hạnh phúc, yên tĩnh 
và nhất tâm. 
Bằng cách này, Ta thoát khỏi những ý nghĩ đam mê, tham ái và những ý nghĩ xấu xa, Ta bước 
vào tầng thiền đầu tiên bằng sự quan sát và suy luận, trải nghiệm niềm vui và sự thoải mái 
dựa trên trạng thái cân bằng tinh thần ... cuối cùng Ta nhận ra rằng: Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành ,việc cần làm đa làm và không còn trở lại trạng thái này nữa. 
“Chủ Tỷ-kheo, như vậy Tà đã mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, Ta đã đóng 
con đường nguy hiểm. Chư Tỷ-kheo, những gì vị Đạo Sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng 
thương tưởng họ, những điễu ấy Ta đã làm, vì lòng thương tưởng các Người. Chư Tỷ-kheo, 
đây là các gốc cây, đây là các chỗ trồng, hãy Thiên định, chớ có phóng dật, chớ có hồi tiếc 
về sau. Đó là lời giáo huấn của Ta”. 

Chư Tỷ-kheo, Ta phát tâm dõng mãnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 4l 


được an trú, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý, tín thọ lời dạy của Thế Tôn 


PIIIIlMi PHÁP fIÍl TÂM YÊN [VITAKKA ANTHANA 3IITTA] 


(MN Volume I1: 152) 


-Một bản phiên dịch mới - 

Người môn đệ đang thực hành Pháp một cách chú tâm, nhiệt tình và dần tiến triển cao hơn, 
anh ta nên hành trì năm trạng thái tâm tại những thời điểm thích hợp. 

Nếu một hình ảnh khởi lên nơi tâm người môn đệ, như là anh ta nhớ nghĩ tới nó, khơi dậy 
những ý nghĩ xấu xa, hạ liệt, không đáng có (ý nghĩ bắt thiện) cùng với sự ham muốn, ganh 
ghét và bắn loạn; sau đó một hình ảnh với ý nghĩ thiện khởi lên, trái ngược với hình ảnh ban 
đầu. Khi điều này diễn ra nó sẽ làm suy yêu và mắt dần những hình ảnh bắt thiện. Giống như 
người thợ mộc lành nghề hay thợ phụ của anh ta bỏ đi chốt gỗ cũ bằng cách đặt một cái chốt 
gỗ mới và đập, phá hủy vào gỗ mới đề dần dần thay thế chốt gỗ cũ. Cũng vậy, ở giai đoạn 
đầu người môn đệ bỏ đi hình ảnh tâm bắt thiện bằng cách thay thế hình ảnh tâm thiện lành. 

Khi điều này được thực hiện, nếu ý nghĩ bắt thiện tiếp tục khởi lên, ta nên suy tư đến kết 
quả bắt thiện của những ý nghĩ bất thiện này, do vậy: “ Những ý nghĩ bắt thiện là hạ liệt, 
không đáng có, và sai trái mang đến hệ quả đau khổ”. Khi điều này được thực hiện, những 
ý nghĩ bất thiện đó suy yếu và chấm dứt. Giống như một phụ nữ, người đàn ông hay cậu bé 
diện những bộ trang phụ tươm tất, sạch sẽ và rồi ai đó đề lên cổ họ xác chết của một con 
rắn hay con chó hay xác người thì họ sẽ kinh tưởm và khiếp sợ. Cũng như vậy khi ta suy tư 
những kết quả bắt thiện của một ý nghĩ bắt thiện, chúng sẽ suy yếu và chấm dứt. 

Khi điều này được thực hiện, những ý nghĩ bất thiện dần lắng xuống, suy yếu và chấm dứt. 
Ta nên dừng tập trung vào những lị nghĩ này và ngừng suy nghĩ về chúng. Cũng như đôi mắt 
của con người vậy, họ sẽ nhắm mắt lại hoặc nhìn về hướng khác đề không phải nhìn những 
thứ trong tầm mắt. Cũng vậy, tâm sẽ đóng lại với những ý nghĩ bất thiện bằng cách không 
chú tâm vào nó và lờ nó đi. 

Khi điều này được thực hiện, nếu ý nghĩ bất thiện tiếp tục khởi lên, ta nên tập trng vào sự 
thư giãn và bình tĩnh, tâm lắng dịu hoạt động của suy nghĩ. Khi điều này được thực hiện, 
những ý nghĩ bắt thiện dần lắng xuống, suy yếu và chấm dứt. Ví như một người đang chạy 
bắt đầu đi chậm lại, hay đang đi chậm bắt đầu đứng lại, hay đang đứng thì ngồi xuống, hay 
đang ngồi thì nằm xuống. Theo cách đó, sự thay đổi từ tư thế mệt mỏi sang tư thế ít mệt, hay 
từ nghĩ ngơi sang thư giãn. Cũng tương tự với người tập trung vào sự thư giãn, tĩnh lặng và 
an tịnh. 

Khi tiến trình này diễn ra, nếu những ý nghĩ bất thiện vẫn còn dấy khởi, ta nên thả lỏng 
hàm răng đang ghiến chặt, thư giãn ấn lưỡi vào vòm miệng, theo đó loại bỏ ý nghĩ bắt thiện 
dễ dàng mà không cần găng sức. Ví như một người đàn ông mạnh mẽ có thể giữ một người 
đàn ông yêu đuối bằng đầu hoặc cơ thể và ném anh ta ra một cách dễ dàng, mà không cần 
nỗ lực, anh ta được thư giãn hoàn toàn và bình tĩnh. Theo cách như vậy, người môn đệ thư 
giãn hàm và lưỡi và loại bỏ ý nghĩ mà không cần nỗ lực, bằng cách thư giãn cơ thê và làm 
địu tâm trí. 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 42 


Khi điều này được thực hiện, những ý nghĩ bắt thiện đó cùng với sự ham muốn, ganh ghét 
và bắn loạn sẽ suy yêu dần và chấm dứt. Khi chúng biến mắt, tâm ở lại, nghĩ ngơi bên trong, 
tâm trở nên đồng nhất và đi vào trạng thái cân bằng. 

Người môn đệ thành tựu điều này gọi la “ Master of Mind” “Bậc thầy của tâm trí”. Anh ta 
chỉ nghĩ về những gì anh ta muốn nghĩ đến, anh ta không nghĩ những gì không muốn nghĩ 
đến. Anh ta đã chấm dứt sự thôi thúc của cảm xúc, phá vỡ sự ràng buộc, dính mắt vào đam 
mê, tham ái và loại bỏ tính tự cao tự đại, ngã mạn và chấm dứt sự khổ đau. 


MIÍ NIÍWU TIA WÀ ñIfÍ LIIẬT 


Lòng cung kính với Phật: 
Nama tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Obeisance to the Sublime, 
Emancipated, Awakened Awakened One 
Trong đó, 
Namo tassa: Xin cung kính đến vị ấy. 
bhagavato: đức Thế Tôn, đức Phá-ga-va. 
arahato: bậc A-la-hán, Ứng Cúng. 
sammà sambuddhassa: đắng Chánh Biến Tri, Chánh Đăng Giác, Bậc Tự Giác Ngộ hoàn 
toàn, không ai chỉ dạy. 
Nghĩa toàn câu: “Cung kính đến Ngài là đức Thế Tôn (Phá-ga-va), bậc A-la-hán (Ứng 
Cúng), đắng Chánh Biến Tri”. 


Quy y Tam Bảo: 


Sarmarm øaccami) 

Con xin quy y Phật 
Dhammarm saranam gøaccami 
Conxin quy y Pháp. 

Sangharm saranam øaccami 
Con xin quy y Tăng 

Con xin quy y Phật lần thứ hai 
Con xin quy y Pháp lần thứ hai 
Con xin quy y Pháp lần thứ hai 


Con xin quy y Phật lần thứ ba 
Con xin quy y Pháp lần thứ ba 
Con xin quy y Tăng lần thứ ba 


Năm niúi: 

1. Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI 

Con xin trọn đời giữ giới không sát sanh hại vật 

2. Adinnadana veramami sikkhapadam samadiyamI 

Con xin trọn đời giữ giới không trộm cắp 

3. Kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadiyamI 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 43 


Con xin trọn đời giữ giới không tà dâm 

4. Musavada veramami sikkhapadam samadiyami 

Con xin trọn đời giữ giới không nói dối và nói lời ái ngữ 

5. Surameraya majja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami 

Con xin trọn đời giữ giới không sử dụng chất kích thích, chất say và rượu bia 


Tám ni: 
1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami 
Con xin trọn đời giữ giới không sát sanh hại vật 
2. Adinnadana veramam! sikkhapadam samadiyamI 
Con xin trọn đời giữ giới không trộm cắp 
3. Kamesu miccacara veramanmi sikkhapadam samadiyamI 
Con xin trọn đời giữ giới không tà dâm 
4. Musavada veramami sikkhapadam samadiyamI 
Con xin trọn đời giữ giới không nói dối và nói lời ái ngữ 
5. Surameraya maj]a pamadatthana veramani sikkhapadam samadIyami 
Con xin trọn đời giữ giới không sử dụng chất kích thích, chất say và rượu bia 
6. VikalabhoJana veramani sikkhapadam samadiyami 
Con xin giữ giới không ăn phi thời 
7. Nacca, gia, vadita, visuka, dassana; mala, gandha, vilepana, dharana, mandana, 
vibhusanatthana veramami sikkhapadam samadiyamI 
Con xin giữ giới không xem những chương trình khiêu vũ, âm nhạc hay tấu hài và không 
sử dụng vật trang sức như vòng hoa, nước hoa, đầm dạ khoa trương và những vật trang trí. 
S.Ucca sayaua maha sayana veramani sikkhapadam samadiyami 

Con giữ giới không năm nơi cao sang, sử dụng đồ quý giá, sang trọng 
Điều quan trọng cần nhớ là bằng cách thực hành những giới luật này, chúng ta đang nỗ lực 
sông một đời sống hành trì niêm mật của những vị A La Hán đã giải thoát. Mục đích là để 
thực hành đời sống Phạm hạnh (Brahma cariya), và chúng ta nỗ lực tu tập giữ giới để tích 
lũy Phạm hạnh, nếu chúng ta không thể hoàn thành thanh lọc tâm trong kiếp này, ít nhất có 
thể tiếp tục nó trong những kiếp sau đề đạt đến con đường Niết Bàn. 


Không ai có thê trở thành Phật ngay lập tức. Ngay cả Hoàng tử Siddhatta cũng phải hành 
trì tinh cần, nhiệt tình trong suốt sáu năm ở hang động trước khi trở thành Phật. Lưu ý quan 
trọng là sự nỗ lực hành trì của Phật không chỉ trong sáu năm ở kiếp cuối cùng. Mà đây là sự 
hành trì cuối cùng trong con đường đi đến giác ngộ của Ngài trải qua vô số hàng triệu kiếp 
sông hành trì để tích lũy trọn đủ các công đức. Nhận thức này nhắc nhở chúng ta về tầm quan 
trọng lớn của việc hành trì giáo Pháp Phật. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta trong 
cuộc đời này, mà còn cho hành trình thoát khỏi sanh tử luân hồi của chúng ta. 

Đây là lý do tại sao nhiều Phật tử nghiêm túc hành trì thiền. Họ không chấp vào những hi 
vọng, ảo tưởng mê muội vào thiên đường bất diệt trong tương lai. Họ tinh cần nỗ lực hành 
trì thanh lọc tâm ở đây và ngay bây giờ. Nếu chúng ta không hành trì ngay bây giờ, chúng 
ta khó có khả năng đề hành trì trong tương lai. Không hành trì chúng ta không thê hy vọng 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 44 


giải thoát. Vượt lên. 

Không có sự hành trì niêm mật này, Phật tử không thể hi vọng giải thoát. Vượt lên trên cuộc 
sông bình thường của chúng ta đến một Cuộc sống Thiêng liêng Phạm hạnh (Brahma cariya) 
là cách duy nhất đề tiễn bộ trên con đường giải thoát. 


Thiên căn bản Tuệ Tám Thiên Thư Quản Trang 45 


NI LUI 


TÚI TU T6 cá cổ  gcg. A5.  ... ợi 
HƯỚNG DÂN TẬP THIÊN DẪN TỚI CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT ........... 3 
TIITEN SU ẤP các cán bá b2 26 6 bá bệ o bú à kiObl li á tiêdtucl bu từng eg bàn lê s4 4 
BÓN BƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH THIÊN .......................... 22 
GIAI ĐOẠN I: TÙY NIỆM (ANUSSATI).................................. 24 
GIAI ĐOẠN II: TRAU DỎI NHỮNG TƯ TƯỞNG THIỆN................... 28 
PHỤ LỤC: HAI LOẠI SUY NGHĨ....................................... 40 


Thiên căn bản Tuệ Tâm Thiên Thư Quán Trang 46 


TUỆ TÂM THIÊN THƯ QUÁN 
34/2 Đường 758, Tỉnh lộ 7, Ấp Xóm Mới, Xã An Nhơn Tây, 
Huyện Củ Chị, Sài Gòn 
Website: www.tuetam.Info 
Facebook: Tuệ Tâm Thiền Thư Quán 
Email: tuetamthienthuquan()yahoo.com 
Điện thoại: 0963715342 


